chục chiếc tàu, nhưng ông còn có ý định mua 
thêm nữa. Ông bảo: 

- Như thế này vẫn chưa là gì cả. Các công ty của 
Hoa kiều, Pháp kiều còn to hơn ta, lớn hơn ta. Ta 
phải làm cật lực, làm nhiều hơn để họ thấy người 
Nam ta không phải không biết kinh doanh trên 
đường sông, đường biển. 

Năm 1917, ước nguyện của ông ít nhiều đã đạt 
được. 


104 BẠCH THÁI BƯỞI 


Chương 7. 


“LÀM lA CỦA CẢI LÀ 
MộtT ĐẠO Lý LỚN!” 


Sinh ra vào thời loạn lạc, lại gặp những người anh hùng đang 
ngày đêm dấy nghĩa, một nhà buôn như Bạch Thái Bưởi đã tự 
nhận trên vai mình một gánh giang san còn nặng hơn cả cơ 
nghiệp của ông: Làm cho rạng rỡ oai danh của người Việt 
trong lĩnh vực kinh doanh. 

Ông đã khẳng định: Chừng nào tôi còn sống, thì người Pháp 
đừng nghĩ đến việc bắt chẹt chuyện ởi lại của dân Việt. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 105 


NHỮNG CHIẾC THUYỀN 
MANG TÊN ANH HÙNG DÂN TỘC 


Năm 1917. Đây là năm nổ ra cuộc khởi nghĩa 
của binh lính người Việt trong quân đội Pháp đóng 
ở Thái Nguyên. Chủ soái chỉ huy là Đội Cấn, dưới 
sự tham mưu của tù chính trị Lương Ngọc Quyến. 
Lần đầu tiên có một tỉnh ly đã bị quân khởi nghĩa 
chiếm giữ, làm chủ trong vòng 6 ngày, treo cờ 
“Nam binh phục quốc”, giải phóng toàn bộ tủ 
nhân đang bị giam giữ... Đây là cuộc khởi nghĩa 
vũ trang lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang 
lớn nhất ở nước ta trong thời kỳ Đại chiến Thế giới 
lần thứ Nhất. 

Có thể ghi nhận đây là cuộc “binh biến” lớn nhất 
kể từ năm 1884, cái năm đánh dấu chính sách 
dùng người Việt đánh người Việt lần đầu tiên được 
thực hiện ở Bắc Kỳ. Theo đề nghị của trung tướng 
Millot - chủ tịch Hội đồng cai quản Bắc Kỳ - ngày 
12.5.1884 thực dân Pháp ký sắc lệnh chính thức 
thành lập hai trung đoàn lính ngụy đầu tiên. 
Chúng thực hiện công khai, có quy mô và buộc 
làng xã phải cung cấp đủ số người cho mỗi đợt bắt 
lính. Dù bị ép buộc cầm súng tiếp tay kẻ thù đàn 
áp các cuộc khởi nghĩa của người trong một nước, 


106 BẠCH THÁI BƯỞI 


nhưng nếu được giác ngộ họ sẵn sàng quay họng 
súng, đứng về phía chính nghĩa. 

Cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên dẫu thất bại, bị 
thực dân dìm trong máu nhưng đã tạo ra một 
tiếng vang rất lớn trong dư luận, gây chấn động 
toàn Đông Dương. Ngay cả cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, bấy giờ đang bị giam ở nhà lao Côn Đảo 
cũng hay tin và có bài thơ khoái trá lạ thường: 


Giữa đất bằng nghe trận sét rền 
Tiêng gươm ngục tôi dội rầm lên! 


Cái chết oanh liệt của những nghĩa quân này đã 
ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của nhiều thế 
hệ. Sinh thời, Nguyễn Thái Học thường tâm sự với 
bạn bè: “Từ năm tao lên mười tuổi! Hồi ấy tao còn 
học chữ Nho ở nhà quê. Xong buổi học lại đi chăn 
trâu, và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên 
cạnh. Làng ấy là quê ông Đội Cấn. Ông Cấn chết 
đi, còn để lại mẹ già. Bà cụ thương con quá, hóa 
như kẻ đở người. Hễ gặp chúng tao là bà cụ lại ôm 
choàng lấy, vừa khóc vừa nói: “Các cậu! Các cậu! 
Làm thế nào báo được thù cho con tôi!”. Tao còn 
bé, mỗi khi gặp bà cụ là lòng lại bồi hồi! Rồi nghĩ, 
chỉ có đạp đổ chế độ thực dân mới trả hộ được thù 
cho con bả cụ! Ấy, tư tưởng cách mạng nẩy ra 
trong óc tao từ đấy!”. Lớn lên, Nguyễn Thái Học đã 
sáng lập ra Việt Nam Quốc dân đảng, lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái, dù “không thành công 
cũng thành nhân”. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 107 


Với Bạch Thái Bưởi, chưa biết mặt anh hùng Đội 
Cấn, nhưng Lương Ngọc Quyến thì ông có nghe 
tên khi đến dự những buổi bình văn tại trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục, vì ông Quyến là con trai 
của Thục trưởng Lương Văn Can. Hành động oanh 
liệt này khiến Bạch Thái Bưởi rất khâm phục, và 
suy nghĩ rất nhiều. Theo ông, mỗi người có một 
cách để bày tỏ tấm lòng son đối với nước non. Nếu 
các bậc đàn anh dám đem thân mình ra chống 
chọi với hòn tên mũi đạn, thì tại sao ta không dám 
thể hiện một bản lĩnh ngoan cường tương tự như 
thế? 

Chính vì thế, khi hay tin công ty chuyên chở 
đường biển Deschwanden phá sản, ông quyết định 
mua nốt sáu chiếc thuyền và một số sà lan của 
công ty rất nổi tiếng này. 

Sự việc này, xét trên bình diện của thời cuộc 
đang diễn ra, rất có ý nghĩa về chính trị. 

Những chiếc tàu của Deschwanden dẫu là những 
tàu cũ và nát lắm, nhưng ông vẫn bỏ ra một số 
tiền lớn để tranh mua, không để lọt vào tay người 
Hoa, người Pháp. Nhiều người can ngăn vì sự mua 
bán này không có lợi về kinh tế, đó là điều mà một 
doanh nhân dày dạn kinh nghiệm như ông phải 
tránh, nhưng ông vẫn chấp nhận. Ông có lý của 
ông, nếu đọ về súng đạn thì người Việt ta chưa thể 
bằng ngoại bang, nhưng về kinh thương thì chưa 
hẳn họ đã họ trói chân, buộc tay được ta. Thái độ 
và hành động của Bạch Thái Bưởi khi mua lại toàn 


108 BẠCH THÁI BƯỞI 


bộ tài sản của một công ty từng “làm mưa làm gió” 
trên đường thủy xứ Bắc Kỳ đã làm nhiều người 
Việt mát lòng hả dạ. 

Không những thé, ý thức chính trị của ông cũng 
thể hiện rõ nét khi lấy tên của các anh hùng trong 
sử sách nước nhà đặt tên cho tàu của mình như 
Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Trưng Nhị, 
Đỉnh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi... 

Thật ra, khi mua lại những tàu “đồng nát” của 
công ty Deschwanden, Bạch Thái Bưởi còn ngầm 
tính đến một yếu tố khác mà không mấy ai nhìn 
ra. Tưởng là đắt, nhưng thật ra là rẻ. Nếu ta không 
nhanh tay thì chủ nợ của công ty này sẽ mua 
ngay. Như thế, ta phải tiếp tục đối đầu với một đối 
thủ cạnh tranh mới. Hơn nữa, nay có nhà máy 
trong tay thì ta cho sửa chữa lại, chứ có phải ném 
tiền xuống giếng đâu! 

Đến năm 1919, công ty Bạch Thái còn mở thêm 
chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Tổng số tàu 
lớn nhỏ của ông lên đến 30 chiếc, chưa kể đến các 
thuyền phụ; 20 sà lan bằng gỗ bằng sắt; 13 chiếc 
cầu tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi v.v... Ngoài tàu 
mang tên các anh hùng dân tộc, ông còn có các 
tàu Phi Thượng, Phi Long, Phi Hổ, Bái Tử Long, 
Khâm Sai, Kinh Lược, Tổng Đốc, Yên Bái, Phố Lu, 
Chợ Bờ... 

Các tàu này chạy trên 17 tuyến đường thủy: Hà 
Nội - Nam Định, Hải Phòng - Bến Thủy, Hải Phòng 
- Nam Định, Nam Định - Nho Quan, Nam Định - 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 109 


Kim Sơn, Nam Định - Bến Thủy, Hải Phòng - Hà 
Nội, Hải Phòng - Hòn Gai, Nam Định - Ngô Đồng, 
Nam Định - Lạc Quần, Hải Phòng - Móng Cái, Hải 
Phòng - Hải Dương, Hải Phòng - Kiến An, Hà Nội 
- Chợ Bờ, Nam Định - Thái Bình, Hà Nội - Tuyên 
Quang...; kể cả vùng thượng du Bắc Kỳ. 

Nơi đến xa nhất là Bến Thủy do hai tàu Phi Hổ 
và Bái Tử Long đảm nhiệm. Tuyến khó đi nhất lên 
vùng thượng du Bắc Kỳ, do tàu Chợ Bờ đảm 
nhiệm. Trong số các tàu, tàu Lạc Long chạy tuyến 
Hải Phòng - Hải Dương là tàu chở ít hành khách 
nhất, chỉ 55 người; tàu chở nhiều hành khách nhất 
là tàu Phi Phụng chạy tuyến Hà Nội - Nam Định 
chở đến 1.200 người. 

Với phương tiện phong phú này, Bạch Thái Bưởi 
nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường, ông nắm 
bắt rất nhanh nhu cầu của hành khách. Ngoài 
những tuyến cố định, ông còn mở thêm những 
tuyến vận tải theo mùa. Điều này, thấy ông rất 
năng động trong kinh doanh, luôn nhanh nhạy 
đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, 
đến mùa trẩy hội chùa Hương, ông mở thêm tuyến 
Phủ Lý - Bến Đục, hoặc tháng Tám âm lịch có hội 
đền Kiếp Bạc, ông mở thêm tuyến Đáp Cầu - Kiếp 
Bạc (4 chuyến/ngày), Hải Dương - Kiếp Bạc (I1 
chuyến/ngày), Phả Lại - Kiếp Bạc (15 chuyến/ 
ngày). 

Trước lúc mở tuyến đường mới, bao giờ ông cũng 
cho quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại 


110 BẠCH THÁI BƯỞI 





chúng với những vần thơ nôm na, dễ nhớ. Chẳng 
hạn, bài quảng cáo cho tàu trấy hội chùa Hương 
có đoạn: 


Chùa Hương Tích lạ thay cảnh vật 
Chữ Nam Thiên đệ nhất đồn xa... 


Quan quan, khách khách xa gân 
Hỏa thuyền sẵn đó đưa chân ải về 
Sông Phủ Lý gân kề cạnh bên 
Thuyền hỏa xa vừa đến thời ải 
Chèo Lan trỏ nẻo Đục Khê 

Lại từ Bên Đục đưa về Hà Nam... 

Và không ít người dân lúc bấy giờ đã mang ơn 
Bạch Thái Bưởi, vì đã làm cho cuộc sống của họ 
thoải mái hơn rất nhiều khi đáp ứng nguyện vọng 
đi viếng chùa cầu lộc những ngày đầu xuân. 


Muốn biết chất lượng tàu của ông đã được cải tiến 
như thế nào, ta thử lấy tàu Bái Tử Long - thời ông 
mới chân ướt chân ráo bước vào nghề sông nước — 
so sánh. Tàu Bái Tử Long một chân vịt, nửa sắt nửa 
gõ, dài 4m, ngang B,5m, dung tích 15D tấn, chở 
được 1BD người. Nay ông đã có nhiều tàu vượt trội 
hơn hẳn. Chẳng hạn, tàu Phi Phượng hai chân vịt, 
bằng sắt, dài 4D,25m, ngang 9,Øm, dung tích 3DO 
tấn, chở được 1.ØÖD người... 


Ta có thể hình dung toàn bộ cơ sở vật chất qua 
các số liệu được thống kê năm 1919. Dung tích 
các tàu: 3.600 tấn, trọng tải: 2.000 tấn, sức mạnh 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 111 


các máy ước chừng: 3.000 mã lực, tốc độ trung 
bình: 8 hải lý, tổng số hành khách các tàu có thể 
chở được: 6.643 người. 


KHÁCH HÀNG CẦN GÌ? 


Thật không ngoa khi ta đánh giá Bạch Thái Bưởi 
là vị tướng cầm quân tài ba. Số lượng công nhân 
làm việc cho ông lên đến hàng ngàn, nhưng họ 
không biểu tình, đình công như hầu hết các công 
ty lúc bấy giờ. Tại Hải Phòng ngót một ngàn người, 
chia làm hai hạng, hạng làm việc văn phòng và ở 
các tàu: 271 người, hạng làm thợ trong xưởng 
máy: 692 người; ở Nam Định: 199 người; ở Hà 
Nội: 108 người; ở Tuyên Quang: 69 người; ở Bến 
Thúy: 59 người; ở Việt Trì: 17 người... Ngoài ra còn 
có những người làm đại lý, đốc công trong nhà 
máy, thư ký văn phòng... Thử tính số lương, ta 
thấy số tiền lên đến vài vạn bạc chứ không phải 
là ít. 

Sau khi có nhà máy trong tay, Bạch Thái công ty 
bắt đầu tiến hành tu sửa, tân trang các tàu. Đành 
rằng làm việc này vì chất lượng tàu phải tốt mới 
có khả năng cạnh tranh với tàu của người Hoa, 
người Pháp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. 

Tầm nhìn của Bạch Thái Bưởi hơn người ở chỗ, 
ông nắm đúng tâm lý của hành khách đi tàu. 


112 BẠCH THÁI BƯỞI 


Nghĩa là trong kinh doanh, ông luôn nghĩ đến 
“thượng đế” để có cách phục vụ tốt nhất. Ông 
quan niệm, khách của mình đa phần là những 
nông dân như chị Dậu, anh Pha, Thị Nở, Thị Mịch, 
lão Hạc, Chí Phèo, thằng Mõ; là những thị dân như 
Kép Tư Bền, bà Phó Đoan, Xuân Tóc Đỏ... chứ 
không phải những bậc “thượng lưu trí thức”, 
những “nhà tư sản”, những “ông Tây mắt xanh 
mũi lõ”... thì “nội thất” của tàu phải phù hợp với 
các đối tượng trên. Vì thế các tàu của người Hoa, 
người Pháp sau khi mua lại, ông đều cho thay đổi 
lại toàn bộ. Sự thay đổi này khiến người dân quê 
buôn gánh bán bưng, buôn thúng bán mẹt không 
e ngại “đi tàu quá sang” vì sợ “chắc là vé mắc 
đây”. 

Như vậy cũng chưa đủ. 

Nói gì thì nói, dù có thay đổi hình thức gì thì giá 
vé vẫn là yếu tố quyết định. Bạch Thái Bưởi luôn 
tìm cách xem xét giảm giá một cách hợp lý. Hạ giá 
vé chút xíu nhưng bù lại, khách đi tàu tăng gấp 
bội. Những năm đầu thế kỷ XX, giá vé Hải Phòng 
- Nam Định là 1,50 đồng, tương đương với một 
gánh thóc. Chỉ có nhà giàu cỡ Nghị Quế, Bá Kiến 
mới dám làm đôi chuyến, chứ chị Dậu, Thị Nở nào 
dám bén mảng đến? Với suy nghĩ đó, năm 1919, 
Bạch Thái Bưởi đặt giá vé cho người Việt, vẫn 
tuyến nói trên, như sau: ca-bin (hạng nhất: 1,00 
đồng: hạng hai: 0,30 đồng, boong (hạng ba): 0,20 
đồng... Ông phân ra nhiều loại giá vé khác nhau, 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 113 


để phục vụ cho nhiều đối tượng, tùy theo túi tiền 
của họ. Đây là cách làm thông minh, không phải 
chủ tàu nào cũng nghĩ ra. Nhờ vậy hành khách 
lên xuống tàu ông đủ hạng người, đông vui như 
trấy hội, đủ mọi thành phần. 

Muốn được như thế, thì phải cải tiến lại tàu. 

Sau khi thâu tóm toàn bộ cơ ngơi của hai công 
ty lừng danh Deschwanden, Marty - D'Abbadie, 
Bạch Thái Bưởi còn nhận cả nhân công của họ 
làm việc cho mình mà ông tin họ sẽ hết lòng phục 
vụ. Đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, được 
ông nhận vào làm, họ khác nào chết đuối vớ được 
phao? Như thé, lẽ nào họ không làm việc cho tử tế? 
Ông đã thấy được cái lợi lâu dài và trước mắt, là 
được sử dụng những người thợ lành nghề. Không 
những không mất thời gian đào tạo mà thậm chí, 
họ còn góp phần đào tạo tay nghề cho thợ của ta. 

Nhưng không chỉ có thế. 

Việc đào tạo, thu hút những tay thợ lành nghề 
luôn canh cánh trong lòng của Bạch Thái Bưởi. 
Ông đã có ý định mở trường kỹ nghệ ngay trong 
nhà máy. Trường này thâu nhận các em thầy thợ 
đang làm việc cho ông, các thanh thiếu niên yêu 
thích nghề máy móc, có đầu óc thực nghiệp. Đây 
sẽ là nguồn cán bộ, công nhân thay thế vị trí của 
những người đi trước lúc họ đến tuổi nghỉ việc. 
Tầm nhìn của ông sâu xa và có sự tính toán chiến 
lược, chứ không phải của một người chỉ biết “ăn 
xổi ở thì”. Tính cách này hiếm thấy ở người kinh 


114 BẠCH THÁI BƯỞI 


doanh Việt Nam thuở ấy, do nhiều lý do, kể cả lý 
do bấp bênh về đời sống chính trị khiến nhiều 
người không dám đầu tư lâu dài. Nhưng Bạch 
Thái Bưởi lại nghĩ khác. 

Nguồn thợ dồi dào này sẽ cùng công nhân cũ 
của Bạch Thái công ty sẽ làm nên nhiều “kỳ tích” 
đáng nể khác. 


SỨ MỆNH BÌNH CHUẨN 


Có lẽ cho đến lúc cuối đời, không chỉ lực lượng 
công nhân mà ngay cả ông Bưởi, lão Thịnh, ông 
Chấn... thậm chí các kỹ sư người Pháp cũng không 
thể lý giải tại sao nước Nam ta lại có người thông 
minh, tài trí đến thế. Đó là trường hợp quản đốc 
Nguyễn Văn Phúc. Ông Phúc chưa từng học 
chuyên môn ở trường nào cả, chỉ là chân đốc công 
mà lên, nhưng mọi việc trong nhà máy chỉ một tay 
ông chỉ huy. 

Trước đây, năm 1913, khi khách hàng ủng hộ 
Bạch Thái Bưởi ngày càng nhiều, những tàu cũ kỹ 
không đủ sức vận chuyển hết thì ông đã có sáng 
kiến tân trang, tự nối dài thêm những chiếc thuyền 
cũ vừa mua được. Ông chỉ huy nối dài tàu Bái Tử 
Long, bằng cách cắt đôi tàu rồi nối vào khúc giữa 
một khúc dài 7,8m. Sau thành công này, năm 
1917, ông lại cho nối dài tàu Yên Bái thêm 7m; 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 115 


năm 1919 tiếp tục nối đài tàu Phố Lu thêm 7,2m 
nữa. Giữa các vết nối này, các tay thợ đã làm khéo 
đến nỗi không ai có thể phát hiện được. Có hành 
khách ngớ người khi bước xuống tàu quen thuộc, 
cứ tưởng xuống nhầm. 

Nay, ông Phúc còn làm thêm những chiếc tàu 
mới, tự tay ông vẽ kiểu. Nhiều mẫu mã khi đưa 
cho kỹ sư người Pháp xem, họ đều cho là mới quá, 
bạo quá nhưng khi thực hiện đều thành công mỹ 
mãn. Ông đã cho làm mới tàu Đinh Tiên Hoàng, 
là tàu bánh xe bằng sắt, trọng tải 100 tấn, sức 
mạnh 200 mã lực; tàu Gia Long cũng là tàu bánh 
xe bằng sắt, cũng mã lực như vậy nhưng trọng tải 
tăng gấp đôi. Sự tính toán chỉ ly về kỹ thuật đóng 
tàu, về vận hành máy móc không thua bất cứ kỹ 
sư chuyên môn nào. Ông thường bảo: 

- Ngày xưa, cụ Cao Thắng chỉ xem qua các kiểu 
súng của Pháp mà chế tạo ra các khẩu súng mới. 
Lúc ấy, cụ cùng các nghĩa quân của tướng quân 
Phan Đình Phùng sống trong rừng sâu núi thắm, 
thiếu thốn trăm bề nhưng cụ cũng làm được. 
Chẳng lẽ nay ta có trong tay đầy đủ máy móc, 
nhưng lại không làm được như cụ à? 

Công trình đáng kể nhất của ông Phúc vẫn là 
chế tạo chiếc tàu mang tên Bình Chuẩn, là một sự 
kiện gây tiếng vang rất lớn lúc đương thời. 

Tài trí như ông Phúc, ý tưởng táo bạo của ông 
Phúc nếu không được sự ủng hộ, tán thành và đầu 
tư kinh phí của Bạch Thái Bưởi thì liệu có thực 


116 BẠCH THÁI BƯỞI 


hiện được không? Điều này cho thấy bản thân ông 
Bạch, dù là một nhà doanh nghiệp nhưng cũng có 
thiên hướng về công việc có tính chất sáng tạo của 
khoa học kỹ thuật. 

Trước lúc bắt tay vào công việc, ông Phúc đã 
trực tiếp trình bày kế hoạch với ban quản trị của 
Bạch Thái công ty. Về kinh phí, thời gian thực 
hiện, nhân công được mọi người thông qua nhanh, 
vì đây là kế hoạch được sự thống nhất trong mọi 
thành viên, nay chỉ đợi ấn định ngày tiến hành. Cái 
khó nhất là đặt tên chiếc tàu này như thế nào? Đã 
đến khuya, nhưng mọi ý kiến vẫn chưa ngã ngũ. 
Cuối cùng Bạch Thái Bưởi bảo hãy để ông suy nghĩ 
thêm, và sẽ có câu trả lời vào ngày sớm nhất. 

Sau cuộc họp, suốt đêm hôm đó ông lại trằn trọc. 
Mãi đến lúc gà gáy canh ba mới chợp mắt. Những 
trang sử nước nhà vẫn lẩn quất trong giấc ngủ 
chập chờn. Những ngày sau, ông vẫn chưa tìm 
được cái tên ưng ý. Lấy tên của danh nhân để đặt 
thì mình đã làm rồi, hơn nữa, nó cũng chưa có sức 
khái quát cho ý nguyện của ông. Lấy tên một địa 
danh cụ thể? Tàu của mình sẽ xông pha khắp năm 
châu bốn biển kia mà. Chẳng lẽ lấy tên mình? Lố 
bịch! Cuối cùng, ông quyết định chọn cái tên Bình 
Chuẩn. 

Tại sao? 

Khi nhắc đến Bình Chuẩn, lập tức những người 
yêu sử nhớ đến một nhân vật kiệt xuất có tư 
tưởng đổi mới triệt để dưới triều Tự Đức là Đặng 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 117 


Huy Trứ. Ông là người có công đưa nghề nhiếp ảnh 
vào trong nước và cũng là người đầu tiên mở hiệu 
ảnh tại Việt Nam. Sau khi thi đậu ra làm quan, 
ông được nhà vua tin cậy giao nhiều trọng trách. 
Chính ông được triều đình nhà Nguyễn giao 
nhiệm vụ cải trang thành người Thanh đi Hương 
Cảng dò thám thực lực của người phương Tây. Tại 
đây, ông đã thu thập tài liệu để viết kỹ thuật vận 
hành của máy hơi nước. Về nước, ông chỉ huy 
đóng “Mẫn thỏa khí cơ đại đồng thuyền” - là chiếc 
tàu chạy bằng máy hơi nước đầu tiên dưới triều Tự 
Đức. Đối với một người theo Nho học mà có được 
tỉnh thần nhạy cảm với cái mới như thế thật đáng 
quý, đáng trân trọng biết chừng nào. Sau những 
chuyến công cán, ông đã dâng lên vua Tự Đức bản 
“Công cuộc tự cường tự trị ở nước ngoài” mà ông 
đã nhọc công tìm hiểu, nhận xét và ghi chép lại. 
Nếu vua tôi trong triều nghiêm túc đọc và rút ra 
những kinh nghiệm cần thiết để áp dụng thì hay 
biết bao nhiêu. Rất tiếc, đọc xong văn bản này, Tự 
Đức chỉ phê mấy chữ “Chuyển nội các lưu giữ”?0). 

Năm 1866, khi được cử làm Biện lý bộ Hộ, Đặng 
Huy Trứ đã có sáng kiến xin nhà vua thành lập Ty 
Bình Chuẩn tại Hà Nội. Có thể ghi nhận đây là một 
biện pháp tích cực dưới triều Nguyễn nhằm chấn 
chỉnh công thương nghiệp nước nhà. Ty này có 
nhiệm vụ kinh doanh buôn bán, gầy dựng tài 
chính cho quốc gia; mở nhiều hiệu buôn (như Lạc 
Thanh, Lạc Sinh, Lạc Đức Điếm...) ở Hà Nội; giao 


118 BẠCH THÁI BƯỞI 


lưu hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược; khai 
thác mỏ ở Thái Nguyên; động viên sĩ phu mở đồn 
điền vừa sản xuất nông nghiệp vừa luyện quân; 
sản xuất thiếc ra nước ngoài... 

Là thế hệ sinh sau đẻ muộn, Bạch Thái Bưởi chia 
sẻ với sự ra đời của Ty Bình Chuẩn là vì mục đích 
lo cho dân, cho nước và ông cũng rất tâm đắc câu 
nói bất hủ của người có sáng kiến thành lập: “Làm 
ra của cải là một đạo lý lớn, không thể coi 
thường”. Chao ôi! Tiền nhân sống cách ta hàng 
mấy mươi năm trước còn có suy nghĩ như thé, thật 
đáng kính phục biết chừng nào! Và chiếc tàu thủy 
chạy biển xuyên Việt đầu tiên của Bạch Thái Bưởi 
đã mang trong mình nó một sứ mệnh lớn với cái 
tên Bình Chuẩn! 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 119 


“CHÚA SÔNG” XỨ BẮC KỲ 


Công ty Bạch Thái đã huy động gần 800 công 
nhân làm tàu Bình Chuẩn. Lúc bắt tay vào làm 
cũng là lúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất 
sắp kết thúc. Nước Pháp đang thoi thóp trong cuộc 
chiến, vì thế hàng hóa sang Đông Dương trở nên 
khan hiếm. Nhiều mặt hàng không đủ cung cấp 
cho thị trường. Trong kỹ thuật đóng tàu rất cần 
đinh tán ri-vê, bu-loong... nhưng nay mua không 
có. Chiến tranh đang nổ ra, hàng hóa từ Pháp đến 
Đông Dương bị ách tắc. Nguyên liệu thiếu be thiếu 
bét. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn. Mày mò 
trong sách kỹ thuật, ông Phúc cùng các tay thợ giỏi 
nghề chế tạo ra máy sản xuất hàng loạt! Hầu hết 
các vật dụng để vận hành tàu đều được chế tạo tại 
đây. Họ đúc luôn cả nồi hơi, khung máy v.v... Theo 
tính toán của ông Phúc, tàu Bình Chuẩn được thiết 
kế toàn bằng sắt thép, dài 46m, rộng 7,2m, sâu 
3,6m, hai cột trục, mỗi cột nặng 10 tấn, trọng tải 
600 tấn, động cơ hơi nước 400 mã lực, vận tốc 8 
hải lý/giờ. Và họ đã làm đúng như thế. 

Để có thể hình dung ra không khí làm việc trong 
nhà máy của Bạch Thái Bưởi, ta hãy đọc lại bài ký 
sự của ông Quan Dục Nhân - người Hoa. Bài này 
được viết sau khi khi tàu Bình Chuẩn đã hạ thủy 


120 BẠCH THÁI BƯỞI 


và đăng trên các báo ở Quảng Đông như Nhân 
quyền báo, Tổng thương hội báo, Đại công báo... 
Nhà báo Thượng Chi đã dịch lại và cho in trên 
Nam Phong tạp chí số 32 (1920): 

“... Ngày 18, ta cùng với bạn ta xuống Hải Phòng, 
nhân cơ hội ấy ta có đi xem các kiểu mẫu tàu của 
công ty Bạch Thái, nên ta mới định chí đi đến tận 
nơi để xem xét thử cái sự nghiệp cả công ty ấy ra 
làm sao. 

Người bạn đưa ta đến nhà máy công ty Bạch 
Thái; trong công ty ấy vẫn có nhiều người Trung 
Hoa ta làm công. Lúc vào đến nơi thì lấy một 
người trong bọn Hoa công làm thông ngôn, chủ 
khách mừng mặt nhau rồi, ta mới bày tỏ lai ý, chủ 
nhân lãnh ý rồi cho người nhà đưa ta đi xem công 
xưởng, lúc đến nơi thì thấy có một người giám đốc 
đứng sẵn đón ta ở cửa, chắc hắn chủ đã dùng điện 
thoại mà thông báo trước. 

Kẻ xưng giám đốc xưởng ấy cũng lại là người An 
Nam tên là Nguyễn Văn Phúc, không hề đi du học 
nước ngoài, mà cũng không có bằng cấp tốt nghiệp 
ở trường công nghệ nào cả, mà trong tay tỉnh nghề 
thợ, làm giám đốc được một xưởng máy. 

Nguyễn quân đưa ta đi xem khắp trong xưởng, 
khi bấy giờ đúng 9 giờ rưỡi, nhân công đương làm 
lụng, thợ thuyền ước được 500 người, máy móc 
ước được ba bốn chục bộ, máy bào, máy tiện, lò 
nấu, không thiếu thức gì, trong xưởng xếp đặt thật 
là chỉnh đốn. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 121 


Ta đi xem khắp các bộ phận ở trong xưởng rồi 
thì Nguyễn quân lại đưa ta ra ở đàng trước xưởng 
xem các tàu và xem các cử đóng tàu với cái đà 
chữa tàu. 

Năm nay trong xưởng ấy mới đóng được một 
chiếc tàu toàn bằng sắt để chạy bể, đặt tên Bình 
Chuẩn, đã làm lễ hạ thủy rồi, mà nội bộ hãy còn 
chế tạo trong xưởng và đương trục hai chiếc tàu 
lên trên đà để chữa lại: Chiếc Hùng An là tàu bể 
mà mua ở Hồng Kông đem về dùng, chiếc Đinh 
Tiên Hoàng là tàu của công ty, để chạy trong sông. 

Công nghiệp như thế kể cũng đã to tát lắm mà 
độc một tay người An Nam kinh lý nổi, và lại chỉ 
dùng người bản xứ đứng giám đốc được việc chế 
tạo, thời đủ biết cái trình độ của người An Nam 
ngày nay đã lên cao mấy bực rồi. 

Ta còn nghe nói công ty Bạch Thái mới mua 
thêm một chiếc tàu 3.000 tấn ở bên Mỹ nữa để về 
chạy sang Âu, Mỹ, Nhật và các nước khác, xem 
bấy nhiêu cũng đủ biết cái thương nghiệp của họ 
cũng đã có cái cảnh tượng tiến hóa hẳn rồi”. 

Những thông tin này là chính xác, tuy nhiên, 
cũng cần bổ sung thêm một chỉ tiết nữa. Ngoài 
việc đã mua thêm chiếc tàu nặng 3.000 tấn, thì 
Bạch Thái Bưởi còn có dự định mua thêm chiếc 
tàu của công ty Roque, nhưng công ty này do 
chính phủ Pháp trợ cấp nên việc thương lượng gặp 
nhiều khó khăn. 

Ngày ấy, để đông viên tỉnh thần làm việc của 


122 BẠCH THÁI BƯỞI 


mọi người, ngay trong nhà xưởng, ta thấy có ghi 
một câu nói trứ danh của Bạch Thái Bưởi: “Trước 
kia ta cạnh tranh với các Hoa thương trên mặt 
sông, từ nay trở đi ta lại cạnh tranh với các tàu bè 
trên mặt biển”. Ông Quan Dục Nhân nhận xét: “Ôi! 
Lời ấy chẳng hóa ra là lời khoa trương lắm ư. 
Nhưng mà cái chí tiến thủ của người An Nam cũng 
đáng khen vậy”. 

Sau gần hai năm lao tâm nhọc trí, những người 
thợ tài hoa Việt Nam đã hoàn thành tàu Bình 
Chuẩn một cách xuất sắc. Việc làm của công ty 
Bạch Thái đã khiến báo chí đương thời không ngớt 
lời khen ngợi. Chẳng hạn, báo L'éveil Economique 
de L' Indochine (1919) có đoạn viết: “Đang thời kỳ 
khúng hoảng mà một hãng tư nhân bản xứ đóng 
được những con tàu tầm cỡ như vậy, trong khi 
mọi thứ đều thiếu thốn, sắt thép đắt kinh khủng 
và chỉ bằng vốn tự có, không miễn giảm thuế, 
không dựa vào nhà nước, chẳng cầu cạnh ai, cũng 
chẳng có một chút hơi hướng tài trợ nào, hãng này 
tự xoay xở theo cách của mình với muôn vàn nỗ 
lực, đã chứng tỏ, hơn mọi lời lẽ, sức sống và sự 
thịnh vượng của nó”. 

Cảng Hải Phòng được vinh dự là nơi chứng kiến 
ngày hạ thủy của tàu Bình Chuẩn. Đó là ngày 
7.0.1919 - đánh dấu một sự kiện trọng đại của 
ngành công nghiệp đường thủy Việt Nam, là hình 
ảnh tượng trưng cho Phong trào chấn hưng 
thương trường, cổ động thực nghiệp của giới 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 123 


doanh nghiệp tư sản dân tộc nước nước Nam 
trong những năm đầu thế kỷ XX. Ngày đó, hàng 
ngàn người hiếu kỳ đã đến dự. Lão Thịnh đã thay 
mặt Bạch Thái Bưởi phát biểu đôi lời, sau đó Đốc 
lý Métaireau đáp từ. 

Đây là thời điểm thiên hạ tôn vinh Bạch Thái 
Bưởi là “chúa sông” Bắc Kỳ. 


124 BẠCH THÁI BƯỞI 


Chương 8. 


GIONG BUỒM 
RA BIỂN LỚN 


Trong Thương học phương châm, sĩ phu Lương Văn Can đã 
nhắc đến việc “toàn cầu đi lại như một nhà”, kêu gọi dân ta 
chú trọng ngoại thương, nên học hỏi để tăng cường giao lưu 
buôn bán với quốc tế. Những tưởng đó là điều khó khăn muôn 
trùng khi dân Việt đang một cổ hai tròng, thì Bạch Thái Bưởi 
chính là người khẳng định “làm được” bằng những hành động 
thực tiễn của mình. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 125 


SỨ MỆNH CỘNG ĐỒNG 


Không riêng gì Bạch Thái Bưởi đang “làm mưa 
làm gió” trên thương trường mà các nhà tư sản 
khác cũng đang phát triển nhanh. Tại Hà Nội, 
công ty Quảng Hưng Long buôn hàng nội, ngoại 
hóa năm 1907 số vốn chỉ 3.000 đồng mà đến 
năm 1920 đã tăng vọt lên 200.000 đồng: công ty 
Vũ Văn An ngoài việc mở thêm xí nghiệp nhuộm, 
tẩy hấp len dạ... cũng đủ vốn mở thêm nhà máy 
bia; xí nghiệp dệt Lưu Khánh Vẫn, xí nghiệp thêu 
Trương Đình Long cũng mở rộng sản xuất, tăng 
thêm công nhân; tương tự, nhà máy ép dầu của 
công ty Đinh Xuân Mai, nhà máy làm vỏ hộp Ích 
Phong, hãng nước mắm Vạn Vân, xưởng cưa Yên 
Mỹ của Nguyễn Đình Phẩm, hãng xe cao su của 
Hưng Ký, hãng chè Tiên Long, Đồng Lương... cũng 
có những bước tiến bộ đáng kể. Không riêng gì 
Bắc Kỳ mà tại Nam Kỳ, Trung Kỳ các nhà tư sản 
Việt Nam cũng đang quyết liệt nhoi lên. 

Trong báo cáo cuối năm 1919 của Phủ Toàn 
quyền Đông Dương có đoạn: “Trong các giới người 
bản xứ, đâu đâu cũng thấy cái ý muốn bước theo 
nền công nghiệp của người Pháp và tổ chức theo 
lề lối hiện đại”. Trên báo Léveil Economique đe L' 


126 BẠCH THÁI BƯỞI 


Indochine (1921) ghi nhận: “Những người Pháp xa 
Bắc Kỳ sáu, bảy năm nay quay trở lại sẽ thấy một 
sự thay đổi lớn. Họ đã có những cửa hàng lộng lẫy 
ở những phố sang trọng. Một trong những nhà in 
khá nhất ở Hà Nội là của người Việt Nam”. 

Trước sự phát triển này, Bạch Thái Bưởi là một 
trong nhà tư sản đã phát động một cuộc cạnh 
tranh mới, dữ đội, quyết liệt đối với các chủ Hoa 
kiều. 

Theo nhà sử học Trần Huy Liệu: “Với sự phát 
triển về kinh tế, ý thức giai cấp cũng nẩy nở mạnh 
mẻ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của ý 
thức tư sản dân tộc đã trưởng thành thời kỳ này 
là thái độ của tư sản Hà Nội đối với sự chèn ép của 
tư sản Hoa kiều và người Pháp. Trong phong trào 
vận động tẩy chay Hoa kiều (chủ yếu là tư sản Hoa 
kiều) ở Hà Nội năm 1919, về khách quan cũng có 
bàn tay của tụi tư sản Pháp xúi giục, một mặt để 
cạnh tranh với tư sản Hoa kiều, một mặt để gây 
chia rẽ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, 
nhưng căn bản nó vẫn xuất phát từ mâu thuẫn về 
quyền lợi kinh tế”. 

Nhà sử học Trần Văn Giàu khởi đầu cho phong 
trào này là từ Nam Kỳ, do: “Báo Diễn đàn Bản xứ 
(la Tribune Indigène) của nhóm “Lập Hiến” Bùi 
Quang Chiêu, Nguyễn Phú Khai có đăng một bức 
thư (chắc là giả mạo) của một tên Lý Thiên nào đó; 
thư này là một bài nói rằng người Hoa kiều thóa 
mạ người Việt Nam. Tiếp theo bức thư đó, dưới 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 127 


mắt gọi là “trung lập” của bọn Pháp, một phong 
trào “tẩy chay các chú” nổ lên rầm rộ ở Sài Gòn, 
rồi dây ra như một làn thuốc pháo đến Hải Phòng, 
Hà Nội và nhiều tỉnh ly khác như Nam Định, Phủ 
Lý, Thái Bình. Truyền đơn và biểu tình rất tự do 
trong một xứ chưa hề có tự do rải truyền đơn, hay 
tự do biểu tình ngoài phố. “Người An Nam không 
chịu gánh vàng đi đổ sông Ngô nữa”, “Hãy lập cửa 
hàng, cửa hiệu của người An Nam”, đó là những 
khẩu hiệu đương thời, rõ ràng những khẩu hiệu 
đặc sệt nội dung tư sản mà không có tí mùi vị 
phản đế, phản phong... Học sinh, sinh viên và con 
cháu các nhà tư sản Hà Nội mỗi chiều đến tập hợp 
thành nhóm đông đảo biểu tình ở phố Hàng 
Buồm. Lắm cuộc xung đột nhỏ xảy ra. Khi Pháp 
tính đạt xong mục đích chia rẽ và sợ sinh ra mất 
trật tự trị an, chúng bắt đầu bắt mấy người, xử án 
mấy vụ, thì phong trào “tẩy chay” tắt mất và mấy 
cửa tiệm ăn vừa mọc, phần lớn cũng lặn theo. 
Trong báo cáo chính trị của Phủ Toàn quyền cuối 
năm 1919, có những câu đáng chú ý: 

“Phong trào tẩy chay xảy ra ở Sài Gòn này, tuy 
nó quá trớn nó cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã 
đổi mới; mới đây ít năm thì người Nam Kỳ chẳng 
những không thích mà còn lại sợ cái việc buôn 
bán; bây giờ họ thấy thương mại là quan trọng 
cho họ và họ cần phải cố gắng trên cái hướng 
này”. 

Lại có câu: 


128 BẠCH THÁI BƯỞI 


“Những người chủ chốt trong vụ tẩy chay này (ở 
Bắc) nói chung là thuộc vào hạng thương gia giàu 
có, hạng thầu khoán lớn, đặc biệt là các ông 
Nguyễn Hữu Vĩnh, Bạch Thái Bưởi và ông Sen”. 

Đó là lần đầu tiên của tư sản Việt Nam; không 
chống Pháp mà chống Hoa kiều!”. 

Qua thông tin đáng tin cậy này, ta thấy dù có 
những hạn chế, nhưng qua phong trào tẩy chay, 
giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu ý thức được 
vai trò của mình trong công cuộc chấn hưng nền 
thực nghiệp nước nhà. Riêng cá nhân Bạch Thái 
Bưởi đã tạo ra hai sự kiện. Thứ nhất, ông tiên 
phong xướng lên phong trào tẩy chay tại Bắc Kỳ, 
kêu gọi người Việt Nam ủng hộ người Việt Nam; 
thứ hai, ông đã đóng được tàu Bình Chuẩn mà ý 
nghĩa của nó thì ta đã biết. 

Việc làm này không chỉ người Việt, mà ngay cả 
các “đại gia” tư bản Hoa kiều, Pháp kiều cũng phải 
ngả nón kính phục, kiêng dè... 

Từ lúc khởi nghiệp chỉ quanh quẩn tuyến đường 
thủy Nam Định - Hà Nội, Nam Định - Bến Thủy, 
nay tàu bè Bạch Thái Bưởi đã vươn đến Sài Gòn. 
Ngày 29.8.1920 là chuyến xuất phát đầu tiên của 
tàu Bình Chuẩn trên tuyến Hải Phòng - Sài Gòn, 
khi dừng lại tại Đà Nẵng được vua Bảo Đại kinh lý 
xuống thăm và khen ngợi. Tàu Bình Chuẩn còn có 
vinh dự là chiếc tàu do người Việt Nam sản xuất, 
lần đầu tiên chạy từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Nó 
cập cảng ngày 17.9.1920. Sự kiện này làm náo 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 129 


nức tỉnh thần của giới kinh doanh Nam Kỳ, họ cho 
đúc bảng đồng tặng tàu Bình Chuẩn với dòng chữ 
chói lọi làm kỷ niệm: “Tặng tàu Bình Chuẩn, chiếc 
tàu Việt Nam đầu tiên tại Cảng Sài Gòn”. 

Mỗi tháng, tàu Bình Chuẩn có hai chuyến đi Đà 
Nẵng, Sài Gòn. Giá vé hành khách Hải Phòng - Đà 
Nẵng, người Tây phải trả 20 đồng; người Việt rẻ 
hơn, ngồi trong phòng thoáng mát 15 đồng/người, 
nhưng đứng trên boong chỉ 6 đồng/người. Đến Sài 
Gòn, giá vé người Tây 60 đồng; người Việt chỉ 
phân nửa và đứng trên boong thì 20 đồng/người. 
So với các tàu của chủ người Pháp thì giá vé của 
tàu này rẻ hơn phân nửa. Ngoài ra, ông lại tiếp tục 
mở thêm nhiều tuyến đường ở Bắc Kỳ và các tuyến 
vận tải đường biển và tất nhiên không chỉ dừng lại 
ở đó. 

Đến lúc này mọi người đã thấy Bạch Thái Bưởi 
là người có tài quản lý, đủ sức quán xuyến, điều 
hành công việc một cách khoa học. Khi tham 
quan trụ sở của ông, nhà báo Thượng Chi nhận 
xét: “Xét cái cách ông xếp việc và dùng người thời 
thật là chỉnh đốn đâu vào đấy. (Trụ) sở ông 
nghiễm nhiên như một sở nhà nước không khác 
øì; số sách giấy má làm theo lối Tây cả, mà trong 
cách dùng người cắt việc thời có châm chước theo 
lối Tàu. Đi đạo qua một lượt các phòng trong sở 
của ông ở Hải Phòng, coi thật có phong thể lắm; 
buông ông chủ, buồng thư ký, phòng giữ sổ kiểm 
tiền, phòng phát vé tàu, chỗ này đánh máy chữ, 


130 BẠCH THÁI BƯỞI 


chỗ kia bàn tính, người làm chật ních, khách tới 
tấp nập, không tòa Công sứ tỉnh nào bằng”. 


TINH THÂN “CÔNG LỆ” 


Do biết cách tổ chức hợp lý, khoa học nên dù 
bận trăm công ngàn việc, ông vẫn đủ sức mở rộng 
sang nhiều lĩnh vực kinh doanh. Một việc làm tiêu 
biểu nhất cho sự nhanh nhạy và thức thời nhất 
của ông là đầu tư vào lĩnh vực ¡n ấn, báo chí và 
tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. 
Đây chính là nét mới thể hiện bản lĩnh chính trị, 
và sự hiểu biết của tư sản Việt Nam trong công 
cuộc đấu tranh. Họ cần có tiếng nói chính thức tại 
nghị trường, tại hội đồng thuộc địa, viện dân biểu 
cũng như trong hội đồng thành phố; cần có cơ 
quan ngôn luận hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho công 
cuộc kinh doanh cửa chính mình và giới của 
mình. Bạch Thái Bưởi đã bước chân vào làng báo 
trong thời điểm này. 

Tạo một bước chuẩn bị cho công việc mới mẻ 
này, trước hết ông mở nhà in. Ban đầu ông bỏ ra 
số tiền khổng lồ là 30.000 đồng để xây dựng nhà 
in Đông Kinh ấn quán (Imprimerie Tonkinoise). 
Sau, nhận thấy sự đầu tư ấy vẫn chưa đủ sức 
cạnh tranh với nhà in tiếng tăm khác như Viễn 
Đông (IDEO), Nordemamn... nên ông mạnh dạn 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 131 


xuất thêm 20.000 đồng nữa trang bị thêm máy 
móc. Với cơ ngơi đồ sộ này, ông giao người em rể 
là Lê Văn Phúc quản lý. Đông Kinh ấn quán trở 
thành một trong những nhà in lớn và ra đời sớm 
nhất tại Hà Nội. Sự ra đời của một loạt nhà in lúc 
bấy giờ đã hình thành một lớp công nhân mới mà 
trong dân gian có câu đùa: 

Trông xa cứ tưởng là ông phán 

Đến gân thì ra toán thợ in! 


Khi có nhà in trong tay, ông bắt đầu bước sang 
lĩnh vực thông tấn báo chí. Với mong muốn góp 
phần trong việc nâng cao dân trí, cổ động cho 
phong trào thực nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho 
nền công thương Việt Nam, ông xin phép chính 
phủ ra tờ Khai hóa nhật báo. Tờ báo này số 1 
phát hành vào ngày 15.7.1921, tòa soạn và trị sự 
ở 82 phố Hàng Gai (Hà Nội), phát hành được 
1.751 số, đình bản vào ngày 31.8.1927. Cùng với 
Thực nghiệp dân báo, Hà Thành ngạo báo, Đông 
Pháp, Nông-công-thương báo thì lúc đó Khai hóa 
nhật báo của ông là một trong năm tờ báo phát 
hành hàng ngày. 

Khi khảo sát tờ báo này ta thấy nó không có sự 
bảo trợ về tài chính của chính quyền; những nhân 
vật có khuynh hướng tích cực như Hoàng Tích 
Chu, Đỗ Thận... đã nhận trách nhiệm chủ bút, trợ 
bút để điều hành. Bạch Thái Bưởi không ngần ngại 
nói rõ tôn chỉ, mục đích tờ báo này: “Một là giúp 


132 BẠCH THÁI BƯỞI 


đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau... mở 
mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng 
Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính 
đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, 
những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ 
đang làm...”. 

Kỳ lạ thay cho bản lĩnh của Bạch Thái Bưởi. Đời 
người chỉ làm được những việc như trên, kể ra đã 
là một sự phi thường. Nhưng không hài lòng với 
những gì đã có, ông còn thể hiện ý chí tiến thủ 
thật khủng khiếp. Với tầm nhìn của một người dày 
dạn kinh nghiệm trên thương trường, ông đã ý 
thức mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh. Không 
chỉ làm báo, lập nhà in mà ông còn tham gia khai 
thác mỏ than. Trụ sở Công ty than của Bạch Thái 
Bưởi ở Hải Phòng nằm trên đại lộ mang tên đô đốc 
Amiral de Beaumont (nay là phố Đinh Tiên 
Hoàng). 

Từ năm 1921, ông đã đầu tư khai thác hai mỏ 
Ăngtoan và Cađíp, với một tuyến đường sắt chở 
than dài 3km, sản lượng hàng năm lên đến 3.000 
tấn. Năm 1925, ông còn mua thêm hai mỏ Bí Chợ 
và Yên Thọ, tổng cộng 1.924 ha và làm thêm tuyến 
đường sắt dài 5,5km. Ngoài ra, ông còn chung vốn 
với nhà tư sản Lê Thị Toán khai thác 450 ha ở 
Quảng Yên, hàng năm sản xuất được 9.500 tấn... 
Cùng với những công việc trên, công việc kinh 
doanh tàu thủy của ông cũng đang ăn nên làm ra. 

Một dịp may đến với Bạch Thái Bưởi là lúc trúng 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 133 


thầu chiếc tàu mang tên toàn quyền Albert 
Sarraut, do xưởng Ba Son (Sài Gòn) đóng. Tàu này 
dài 85 thước, rộng 12 thước, sức chở 3.300 tấn, 
trọng lượng 6.000 tấn, vận tốc 12 hải lý/giờ, công 
sức 12O mã lực, có bốn kho chở hàng, năm trục 
bốc dỡ hàng. 

Tại sao chiếc tàu hiện đại thời đó được mang tên 
này? 

Từ năm 1887, Tổng thống Pháp chính thức ký 
sắc lệnh quy định quyền lực Toàn quyền Đông 
Dương, tính đến năm 1945 - kết thúc vai trò của 
chính phủ Pháp tại Đông Dương - có tất cả 33 
chức sắc thực dân giữ chức vụ Toàn quyền hoặc 
Quyền Toàn quyền. Albert Sarraut có hai lần giữ 
chức vụ quan trọng này vào năm 1911-1914 và 
năm 1916- 1919. Y là một trong những mục tiêu 
ám sát của các đảng cách mạng Việt Nam. Tổ chức 
Việt Nam Quang phục hội của cụ Phan Bội Châu 
năm 1912 từng phái Nguyễn Hải Thần về nước 
ném bom giết y, lúc y dự lễ xướng danh tại trường 
thi Nam Định, nhưng do chần chừ, thiếu quyết 
đoán nên Nguyễn Hải Thần đã không hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Qua tờ Khai hóa nhật báo, ta biết khi có chiếc 
tàu Albert Sarraut, Bạch Thái Bưởi tính toán kế 
hoạch: “Lấy Sài Gòn làm trụ sở cho tàu tải gạo và 
hàng hóa đi Phi Luật Tân, tới Phi Luật Tân dỡ gạo, 
rồi lại xếp các thứ hàng tạp hóa của Hoa Kỳ tại 
bản xứ đi buôn bán tại Hương Cảng và Thượng 


134 BẠCH THÁI BƯỞI 


Hải... Ở Thượng Hải và Hương Cảng xếp các thứ 
hàng hóa hai nơi đó về Hải Phòng, từ Hải Phòng 
về Nam Kỳ... đi qua cõi Viễn Đông mà không chỗ 
nào đến nỗi phải cho tàu chạy không cả” (số báo 
ra ngày 18.2.1921). Từ ngày 1.6.1922, tàu Albert 
Sarraut đã khởi hành chuyến đầu đi Trung Quốc 
và Nhật Bản. Các tàu của ông lần lượt có mặt tại 
bến các nơi như Thượng Hải, Hương Cảng, Thiên 
Tân, Hán Khẩu, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba... 

Dù sống với khát vọng vượt đại dương, nhưng ý 
thức phục vụ cộng đồng vẫn luôn âm Ỉ trong tâm 
thức của ông. 

Trước đây, người Pháp đã làm đường xe lửa từ 
Cẩm Giàng về đến Phú Ninh Giang và Kẻ Sặt, 
không đem lại lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng Bạch 
Thái Bưởi lại có cái nhìn khác. Là người xông xáo 
và bám sát thực địa, ông cho rằng nếu mở một 
đường xe lửa từ Nam Định ra Hải Phòng, qua Thái 
Bình thì sẽ thành công hơn vì Nam Định - Thái 
Bình là vùng đất trù phú, dân cư đông đúc. Hơn 
nữa, ông nghĩ rằng có thêm nhiều tuyến đường thì 
việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn. Vì thế, 
trong thời gian này, dù đang tung hoành ngang 
dọc trên đường thủy, nhưng ông vẫn đầu tư làm 
thêm đường xe lửa. Việc làm này sẽ khiến số lượng 
khách đi tàu thủy của ông ít đi, nhưng ông không 
toan tính sự thiệt hơn ấy. 

Nhân chứng đương thời là nhà báo Thượng Chi 
đã đánh giá đúng: “Dẫu Bạch Thái Bưởi tính riêng 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 135 


việc của ông mà thực là mưu việc công ích vậy. 
Những nhà doanh nghiệp lớn mà giúp được cho 
nước mình phú cường cũng là như thế cả. Người 
ta phàm mưu việc gì to lớn, biết trông rộng tính 
xa, thì bao giờ sự lợi ích cũng phổ cập được nhiều 
người, không chỉ lợi riêng một mình mình; có thể 
lấy cái công lệ rằng phàm việc gì có lợi cho nhiều 
người mới thật là lợi cho mình, nếu không lợi cho 
người khác, hoặc tổn hại cho người ta, thì dẫu 
mình có lợi thì cái lợi đó cũng không bền. Xưa nay 
những người buôn bán to như ông Bạch Thái Bưởi, 
đều là những người hiểu cái công lệ ấy và biết 
trông rộng tính xa cả”. 


136 BẠCH THÁI BƯỞI 


Chương 9. 


: PHÚT CUỐI 
C THƯƠNG TRƯỜNG 


Quá nhiều biến động lịch sử, đặc biệt là những chính sách chèn 
ép kinh hoàng của thực dân nhằm bóp chết những nhà kinh 
doanh lớn của Việt Nam đã đẩy Bạch Thái Bưởi vào một hẻm 
cụt với đầy rẫy hiểm nguy. Những hành động vì nghĩa của ông 
đối với phong trào dân tộc, những động thái khuyến khích việc 
học hỏi nhằm nâng cao dân trí của ông lại càng làm bận lòng 
chính quyền bảo hộ. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 137 


SÓNG GIÓ THỜI CUỘC 


Đêm đã khuya. Trên nền trời xanh thẳm mọc lên 
những vì sao chi chít. Gió từ sông Cấm thổi vào 
như mang theo cả mùi muối mặn. Cây lá xào xạc 
ngoài sân. Bạch Thái Bưởi vẫn nghiêng đầu xuống 
trang giấy. Cây bút trên tay ông chạy dài những 
dòng chữ thẳng thắn, dứt khoát. Ông tập trung 
suy nghĩ, đang tính toán những số liệu cần thiết 
trong việc kinh doanh. Bỗng có tiếng gọi thẳng 
thốt: 

- Ông ôi! Thằng Tư chết rồi! 

Ông giật mình và thấy lạnh cả xương sống! 
Tưởng như núi sập trước mắt. Bao nhiêu kỳ vọng 
vào cậu con trai đã tan theo mây khói. Nhưng rồi 
ông điềm tĩnh lại ngay. Quay lại thấy vợ đang sụt 
sùi khóc và đưa cho ông bức điện tín. Ông liếc 
mắt đọc. Xong, không nói không rằng gì cả, ông 
mở hộc tủ ném bức điện tín vào đó rồi cắm cúi 
làm tiếp công việc. 

- Vậy là xongl 

Ông tặc lưỡi như không có chuyện gì. Trước tin 
cái chết của cậu con trai, nhưng ông không mảy 
may xúc động? 


138 BẠCH THÁI BƯỞI 


Tại sao? 

Chuyện rằng, một trong những bậc túc nho lừng 
lẫy nhất của phong trào Đông du là cụ Nguyễn 
Thượng Hiền. Sau khi phong trào bị đàn áp, cụ 
trốn sang Nhật Bản, Trung Quốc... hoạt động trong 
tổ chức Việt Nam Quang Phục hội của cụ Phan Bội 
Châu. Cảm phục ý chí và tỉnh thần quả cảm của 
một chí sĩ đang bôn ba vì việc nước, Bạch Thái 
Bưởi đã đem con trai thứ hai của cụ là Nguyễn 
Thượng Khoa đem về nuôi, cho ăn học. 

Khi có điều kiện thuận lợi, ông đã cho con trai 
mình - Bạch Thái Tư và Khoa du học ở Pháp. 
Trước ngày xuống tàu viễn dương đi xa, ông bảo 
cả hai vào trong phòng làm việc, đưa tờ giấy và 
bảo ghi ra những ước nguyện sau khi học thành 
tài. Cả hai cùng viết và cùng hứa với ông bao 
nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu dự tính trong tương 
lai. Nhưng rồi khi sang Pháp, Tư không giữ được 
lời, không chăm lo học tập, chỉ chơi bời lêu lổng. 
Ông viết thư khuyên răn mãi cũng không được. 
Chính vì thế, dù lúc chưa nhận được tin này thì 
ông cũng xem như Tư đã chết. Sống như thế, 
không có ý chí vươn lên để hoàn thiện bản thân 
mình thì chết đi vẫn hơn. Ông tặc lưỡi... 

Lúc này, công việc kinh doanh đang đè nặng 
trên vai ông. 

Thật ra, trong những tháng năm này, không 
riêng gì Bạch Thái Bưởi mà cả giới tư sản Việt Nam 
đang phải đối phó với sự chèn ép của chính quyền 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 139 


thực dân. Chúng quyết không để cho người Việt 
thành công, lấn lướt trên thương trường. Sự giàu 
có của người bản xứ chỉ đem lại bất ổn cho nền an 
ninh tại Đông Dương. Cứ nhìn các phong trào yêu 
nước đang nổi lên thì rõ. Chẳng hạn, trong phong 
trào Đông du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, 
không riêng gì Nam Kỳ, Trung Kỳ mà ngay cả Bắc 
Kỳ cũng vậy. Lớp thanh niên trốn ra nước ngoài 
hầu hết đều được sự tài trợ, giúp đỡ của các địa 
chủ giàu có, của các tay tư sản có tỉnh thần ái 
quốc đang làm ăn phát đạt. Không những thế họ 
còn bí mật, lén lút ủng hộ kinh phí cho các “hội 
kín” đang hoạt động trong và ngoài nước. 

Sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến sự ý thức về 
chính trị, đây là một đặc điểm của xã hội đương 
thời mà chính quyền thực dân Pháp đã nhìn thấy. 
Nhiều hoạt động chính trị sôi nổi đang diễn ra, để 
cuối cùng sẽ là sự thành lập chính đảng của các 
giai cấp. Cho dù tính chất giai cấp có khác nhau, 
thì họ cùng có mục tiêu thống nhất trước mắt là 
đánh đổ giai cấp thống trị ra khỏi đất nước họ. 

Năm 1926, sau khi từ Pháp về nước được ít lâu, 
cụ Phan Châu Trinh mất tại Sài Gòn. Dù thực dân 
nỗ lực, tìm mọi cách ngăn chặn nhưng đám tang 
của cụ vẫn trở thành quốc tang, nhằm biểu dương 
tỉnh thần dân tộc, tình cảm đối với non sông đất 
nước. Hồ sơ theo dõi của mật thám Pháp cho biết, 
trong đám công nhân, thợ thuyền của công ty 
Bạch Thái đã có người tham gia. Cụ thể, thay mặt 


140 BẠCH THÁI BƯỞI 


những người thợ của hãng tàu Bạch Thái Bưởi ở 
Nam Định, anh Trần Quang Tặng (tức Khổng) đã 
viếng cụ Phan câu đối: 

Truy điệu Tây Hồ nhật 

Hoán tĩnh quốc dân hồn 

(Ngày truy điệu Tây Hồ 

Thức tỉnh hồn quốc dân) 

Vì thế ngoài việc đàn áp, bắt bớ những người 
tham gia chính trị thì phải triệt tiêu sự lớn dậy của 
tư sản Việt Nam. 

Công ty Bạch Thái đang bị thực dân tìm mọi 
cách chèn ép. Năm cụ Phan mất cũng là năm công 
ty Bạch Thái gặp nhiều khó khăn. 

Chưa rõ vì lý do gì, chiếc tàu An Nam chở 150 
tấn xi măng bị chìm, gây thiệt hại ước tính lên 
đến 60 nghìn đồng. Đã thế, thực dân Pháp còn 
nghi ngờ công ty của ông có dính dáng đến tổ 
chức của Việt Nam Quốc dân đảng, dù chứng cứ 
rất mong manh. 

Ngay sau khi thành lập vào đêm 25.12.1927, để 
tạo tiếng vang trong quốc dân, Việt Nam Quốc dân 
đảng quyết định ám sát tên Bazin - một tên thực 
dân cáo già, khét tiếng tàn ác chuyên mộ phu đi 
Tân Thế Giới. Nó phải đền tội. Chiều 30 Tết năm 
Mậu Thìn (1929), khi chiếc hơi bóng lộn hiệu 
Hotchkiss sơn màu bleu royal vừa về đến trước nhà 
riêng tại số 110 chợ Hôm (nay phố Huế - Hà Nội), 
Bazin chưa kịp rời khỏi xe thì có hai thanh niên 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 141 


bước đến. Họ mặc Âu phục, đầu đội mũ nỉ sang 
trọng có dáng dấp của người trí thức. Một người 
lịch sự cúi vào trong xe và nói bằng tiếng Pháp: 

- Thưa ông, có lá thư của một người quen gửi cho 
ông. 

Hắn nhíu mày ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lá 
thư. Hắn vừa liếc nhìn chỗ tên gửi là Hãng buôn 
Bạch Thái Bưởi và mở thư ra đọc - thực chất đây 
là bản cáo trạng dành cho hắn - lập tức một 
thanh niên đã rút súng ra bắn ngay vào đầu! 

Cái chết của Bazin, thực dân hoảng hốt, kinh sợ 
bao nhiêu thì quốc dân vui sướng, hả hê bấy 
nhiêu. Tên “buôn người” đã đền tội đích đáng. Chỉ 
với bìa thư của công ty Bạch Thái còn để lại hiện 
trường, nên dù bọn mật thám dù không thể ghép 
tội ông, nhưng cũng gây nhiều khó dễ. 

Con đường làm ăn của công ty Bạch Thái càng 
khó khăn hơn. 

Sự khó khăn này còn do ảnh hưởng tàn khốc của 
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Từ năm 1929, 
cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ nước Mỹ, rồi 
nhanh chóng tràn ra khắp thế giới tư bản. Tất 
nhiên nền kinh tế Đông Dương cũng không thể 
đứng ngoài. Bi thảm hơn nữa, nói như nhà sử học 
Trần Văn Giàu: “Đông Dương lại phải gánh một 
phần gánh nặng tai hại khủng hoảng kinh tế của 
Pháp. Đông Dương là xứ nông nghiệp, độc canh 
nên tai họa khủng hoảng lại càng ghê gớm. Ghê 
gớm hơn nữa là vì ở đây, mức sống của nhân dân 


142 BẠCH THÁI BƯỞI 


đã quá thấp từ lâu, nay lại xuống đến cùng độ, và 
quần chúng thì hoàn toàn không có một chút tự do 
dân chủ nào để đoàn kết, để đấu tranh giảm bớt 
sự thống khổ của mình”. 

Một loạt nhà tư sản Việt Nam chịu tác động mạnh 
mẽ của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những 
năm 1929-1933; và sự chèn ép bằng nhiều thử 
đoạn của thực dân Pháp đã dẫn đến phá sản. Nhà 
sử học Trần Văn Giàu cũng cho biết: “Bạch Thái 
Bưởi bị Pháp cạnh tranh và phá hoại đến nỗi tàu 
bị đắm, bãi than bị bãi nghiệp. Công ty sản xuất 
điện Lê Phát An, Phan Tùng Long cuối cùng đã bị 
sáp nhập vào công ty Pháp “Le Sud- Indochinois 
Industriel”; các công sở có lúc bị cấm không được 
dùng sơn của Nguyễn Sơn Hà; Việt Nam ngân 
hàng rút cuộc bị thu hút vào Ngân hàng Đông 
Dương...”. 

Thực dân quyết đánh gục sự trỗi dậy của một 
tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam vừa mới ngoi lên 
chỉ trong vòng mươi năm trở lại đây. 

Không còn cách đứng vững trước sự cạnh tranh 
đã nhuốm màu sắc chính trị, công ty Bạch Thái 
tuyên bố phá sản. Đó là ngày 4.5.1929. Đây một 
cách rút lui kịp thời khỏi “sân chơi”, không thể 
chần chừ được nữa. Sự chần chừ trong trường hợp 
này không thể cứu vãn được tình thế, thậm chí 
còn sa lầy tệ hại hơn. 

Toàn bộ tài sản làm ăn, chắt chiu dành dụm của 
ông trong vòng hai mươi năm đã phải bán lại cho 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 143 


đối thủ là Công ty vận tải sông biển Đông Dương 
do F.Sauvage làm chủ với giá 630.000 đồng. 

Dù vậy, một lần nữa, ta lại thấy và khâm phục 
nghị lực phi thường của Bạch Thái Bưởi khi ông 
dũng cảm đi lại những bước đầu. Không nản chí. 
Không bỏ cuộc nửa chừng. 


KHÁT VỌNG TRĂM NĂM: 
KẾT NỔI NGƯỜI VIỆT! 


Với toàn bộ số vốn đang nắm trong tay, Bạch 
Thái Bưởi nhanh chóng tìm hướng đi mới. Ông 
chuyển hướng tập trung đầu tư khai thác mỏ mà 
ông đã tham gia từ năm 1921. 

Trong những ngày này, thời gian đối với ông là 
vàng bạc. Ông không cho phép mình được nghỉ 
ngơi. Trong thời khóa biểu của ông không có ngày 
chủ nhật, ngày nghỉ lễ, ngày Tết. Dù đang mang 
trong người căn bệnh bị tê nửa người, nhưng sức 
làm việc của ông vẫn giữ phong độ như thời trai 
tráng. Lịch làm việc của ông sít sao, không một 
thời gian nào rảnh rỗi. Mặc dầu bị bệnh tim nặng, 
bác sĩ khuyên ông nên dành nhiều thời gian tịnh 
dưỡng, nhưng ông không nghe lời. Thậm chí, lúc 
nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu - thông gia với ông 
- qua đời, vì quá say mê với công việc, ông dặn 
thư ký là lúc nào sắp đến giờ thì báo cho ông biết. 
Từ lúc thư ký báo xong, ông mới đứng dậy quần 


144 BẠCH THÁI BƯỞI 


áo chỉnh tề và khi đến nơi thì xe tang đã đi một 
quãng xa... 

Quyết vực dậy sự sống còn của công ty khai thác 
mỏ, ông thực hiện chính sách “săn đầu người” 
nhằm thu hút nhân tài. Về chuyên viên kỹ thuật, 
ông cho người sang Pháp ký hợp đồng với sinh 
viên tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành hầm mỏ; 
ký hợp đồng với chuyên viên nước ngoài vào làm 
sếp mỏ... Thể hiện nhiều sự năng động, toàn tâm 
toàn ý trên lĩnh vực mới nên ông gặt hái được 
thành công đáng kể. Sản phẩm than của ông 
không những tiêu thụ mạnh ở trong nước mà còn 
xuất khẩu sang cả thị trường Pháp, Nhật... Với 
kinh nghiệm từng trải, lịch lãm trên thương 
trường, ông biết công ty mình còn phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa. Nếu không, về lâu dài khó cạnh 
tranh nổi với Công ty Than mỏ Bắc Kỳ SECT 
(Sociéte Francaise des Charboneges du TonKin) của 
Pháp - có quy mô khai thác than lớn nhất Đông 
Dương. 

Công việc đang tiến hành một cách khẩn trương 
thì ngày 22.7.1932 Bạch Thái Bưởi lên cơn đau 
tim đữ dội. Linh tính báo trước có một điều không 
hay đang dần dần đến. Dù đang nghẹt thở nhưng 
ông còn kịp mở mắt nhìn qua các bảng hiệu của 
tàu của người Hoa, người Pháp đang treo trong 
phòng. Chao ôi! Chứng tích của một thời lừng lẫy 
vẫn còn uy nghi và đem lại cho ông một niềm tin, 
một sức mạnh lạ thường. Ông mỉm cười. Một nụ 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 145 


cười mãn nguyện. Như nụ cười của người thủy thủ 
trở về bến bờ bình yên sau những ngày xông pha 
sóng gió trùng dương. Lấy hết sức bình sinh, ông 
dặn dò các con và những người tâm phúc từng gắn 
bó: 

- Ta còn phải phấn đấu để cho ngọn cờ của công 
ty người Việt Nam ta phất phới trên năm châu bốn 
biển, để cả thế giới biết đến tài trí của con người 
Việt Nam. 

Trăn trối xong điều tâm huyết nhất, Bạch Thái 
Bưởi xuôi tay nhắm mắt. Con người tiên phong 
trên con đường “chấn hưng thương trường, cổ 
động thực nghiệp”, tiêu biểu cho của giới doanh 
nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những 
năm đầu thế kỷ XX đã về cõi thiên thu, thọ 58 
xuân. Ngày 28.7.1932 ông được an táng tại sở mỏ 
than Bí Chợ (Quảng Yên), gần núi Yên Tử - cách 
Hải Phòng chừng năm chục cây số. 

Thương tiếc Bạch Thái Bưởi, nhiều trí thức, 
doanh nhân bấy giờ đã bày tỏ niềm cảm phục sâu 
sắc. Ông Hội trưởng Hội khai Trí Tiến Đức đã đọc 
điếu văn: “Ông là một nhà thực nghiệp nhưng rất 
nhiệt thành về các công việc xã hội. Phàm công 
cuộc gì tỏ ra cái nghĩa đoàn thể, cái chí hợp quần 
của người mình, ông cũng sốt sắng mà tán thành. 
Ông muốn cho người Nam ta cũng biết hội họp 
nhau để mưu tính những việc công ích như người 
các nước, khỏi mang tiếng là một dân tộc rời rạc, 
không biết tương thân tương ái với nhau. Bởi thế 


146 BẠCH THÁI BƯỞI 


nên khi mấy anh em đồng chí bàn muốn lập một 
cái đoàn thể lớn để tiêu biểu cho quốc dân, ông 
vui vẻ nhận lời ngay, và liền xuất tài xuất lực, cổ 
động cho thành... 

Nước Nam ta vẫn mang tiếng là một nước văn 
nhược, không đủ tư cách ra cạnh tranh với cái đời 
thực nghiệp này. Ông đem cái tài doanh nghiệp, 
cái chí kiên gan mà tỏ cho thiên hạ biết rằng An 
Nam cũng có người có trí khôn, có nghị lực, kinh 
lý được những sự nghiệp lớn về công thương, 
chẳng kém gì người ngoài. Mà ông làm được thành 
công, khiến cho thiên hạ phải phục. 

Cái sự nghiệp kinh doanh của ông, cái nhân 
cách gan góc mạnh bạo của ông, cái đức tính kiên 
nhẫn cần cù của ông thực đáng làm gương cho 
quốc dân noi theo. 

Nhưng đáng phục hơn là cái chí khí của ông, vì 
ông không phải là nhà doanh nghiệp thường. Ông 
thủy chung vẫn mang nặng một tấm lòng vì nước, 
vì nòi, ai biết ông cũng phải công nhận như vậy. 

Cho nên hậu thế bình tĩnh mà xét lại công 
nghiệp của ông, tất không ngần ngại mà phê một 
câu rằng: Họ Bạch thật là một bậc vĩ nhân ở đất 
Bắc, một bậc trượng phu trong thương trường”. 

Than ôi! 

Mây mờ cửa Câm 
Gió lạnh ngàn Yên 

Ông Bạch nay đã theo mây theo gió mà đi về nơi 

mỏ cũ bến xưa...”. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 147 


Chương kết. 


NGười BIẾN TƯ DUY 
THÀNH HIỆN THỰC 


Phong trào đổi mới xuất phát từ các trí thức cấp tiến những 
năm đầu thế kỷ XX đã đạt đến đỉnh cao khi Bạch Thái Bưởi 
công khai biến tất cả những tư tưởng, lý luận và sách vở của 
họ thành hiện thực. Ông đã góp phần thổi luồng gió lạ vào xã 
hội thuần nông, vào tinh thần nhược tiểu, vào tiếng kêu trầm 
uất của một dân tộc... Một khát vọng đổi thay, cường mạnh 
không thua kém bất cứ một giống nòi nào khác... 


148 BẠCH THÁI BƯỞI KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 149 


NHỮNG NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI 


Thời đó, phương ngữ Nam Kỳ có câu “Nhát Sĩ, 
nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. 

“Nhất Sĩ” tức Lê Phát Đạt, thuở nhỏ được một 
linh mục gửi sang Pénang học tiếng Latinh, nhưng 
do trùng tên với thầy nên đổi tên Sĩ. Cơ hội làm 
giàu là sau trận bão năm Giáp Thìn (1904) tại Nam 
Kỳ nông dân xiêu tán, ruộng đất bỏ hoang, không 
người cày cấy nên chính quyền thực dân Pháp 
phát mãi ruộng đất vô thừa nhận với giá rẻ, về 
sau mua chức hàm nên được gọi Huyện Sĩ. Có điều 
thú vị, con gái út Huyện Sĩ là Lê Thị Bình lấy một 
hào phú ở Gò Công là Nguyễn Hữu Hào, sinh ra 
Nguyễn Hữu Thị Lan. Về sau cô Lan được Bảo Đại 
chọn làm vợ và trở thành Nam Phương hoàng hậu. 

“Nhì Phương” tức Tổng đốc Phương, tên thật Đỗ 
Hữu Phương (1840-1914). Do cộng tác với thực 
dân Pháp nên được thăng Tri huyện, Đốc phủ sứ 
rồi thăng hàm Tổng đốc, từng được thưởng Tam 
đẳng bội tỉnh, ân sủng tột bực. Sau khi được Pháp 
cho khẩn trưng 222,3 mẫu ruộng đất, Phương 
“phất lên rất nhanh và trở nên giàu có, nhập làng 
Tây. Phương biết ít nhiều chữ Hán, bập bẹ được 
đôi chút tiếng Tây và lại thích... làm thơ! Trong nhà 


150 BẠCH THÁI BƯỞI 


của Phương có treo bức hoành và thách ai làm về 
đối lại hoàn chỉnh nhất thì được thưởng tiền: 

Đất Chợ Lớn có nhà họ Đỗ. Đỗ một nhà 

nga phúc tam đa 

Dung ý của Phương là khoe mẽ năm con trai 

Chơn, Trí, Thinh, Vị, Chẩn và ba gái Sanh, Nhân, 
Dần đều thành đạt. Trong số những người con của 
Phương, có lẽ đến nay Vị - đại úy phi công Pháp, 
vẫn còn người nhớ tên, vì một thời trường Cơ khí 
châu Á tại Sài Gòn (nay là trường Kỹ thuật Cao 
Thắng - TP.Hồ Chí Minh) mang tên Đỗ Hữu Vị (1). 
Căm ghét kẻ ra hợp tác với “tân trào” đàn áp 
phong trào kháng chiến, nay giàu có hợm mình, 
tương truyền trước câu đối trên danh sĩ Nam Kỳ - 
cụ Phan Văn Trị đã làm lại về đối: 

Củ lao Rồng có lũ thằng phun. Phun một 

lã cửu tràng bát nhã. 

“Phun” trùng âm với “phung” theo cách phát 
âm của người Nam Bộ. Đem “nhà họ Đỗ” mà đối 
với “lũ thằng phung” (là lũ cùi, hủi - một căn bệnh 
nan y thời đó, ai nấy đều tránh xa) thì quả độc địa. 

“Tam Xưởng” tức Lý Tường Quan, tên tục là 
Xưởng, thường được gọi Bang Xưởng hoặc Hộ 
Xường. Học xong trường thông ngôn, Xường cộng 
tác với Pháp nhưng lại xin về hưu non lúc mới 
ngoài 30. Dựa vào thế lực của Pháp, Xường bước 
vào thị trường mua bán đất và nắm độc quyền lúa 
gạo và các nguồn lợi khác từ đồng bằng sông Cửu 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 151 


Long đưa về Sài Gòn nên nhanh chóng giàu sul 
Lúc nhắm mắt về nơi chín suối, Xường được vợ xây 
mộ lớn bằng đá xanh “hao phí hơn bạc muôn”. Tài 
sản để lại nhiều nhưng do con cái tranh giành, cấu 
xé, chia chác chẳng bao lâu “của thiên trả địa”! 

“Tứ Định” tức bá hộ Trần Hữu Định làm giàu 
bằng cách mở tiệm cầm đồ, kinh doanh đất đai, 
xuất khẩu vải sợi nhờ gặp thời nên giàu to. Ngôi 
biệt thự của Định xưa nằm ở chỗ chợ Kim Biên - 
Bình Tây hiện nay. Trước khi về suối vàng, bá hộ 
Định để lại nhiều tiền của, nhưng con cháu không 
biết giữ, “ngồi mát ăn bát vàng”, chẳng bao lâu tài 
sản cũng sạch sành sanh! 

Ngoài câu trên, trong dân gian ở đất Sài Gòn xưa 
cũng có câu tương tự “Nhất Hỏa, nhì Đàm, tam 
Xường, tứ Ích”; hoặc “Đi tàu chú Hỷ, ở phố chú 
Hỏa”. 

“Nhất Hỏa” tức Hoàng Trọng Sinh (1845-1901), 
gốc người Phúc Kiến (Trung Hoa), khi giàu có gia 
nhập làng Tây mang tên Jean Hui Bon Hoa. Lúc 
mới khởi nghiệp, chú Hỏa hùn hạp với người Pháp 
chuyên khuếch trương các tiệm cầm đồ nên “phất” 
nhanh chóng! Tiền lại đẻ ra tiền, chú Hỏa kinh 
doanh bất động sản và cất nhà cho thuê, mở Công 
ty Hui Bon Hoa. Hiện nay, khu tứ giác Phó Đức 
Chính - Nguyễn Thái Bình - Lê Thị Hồng Gấm - 
Calmette nguyên là đất của chú Hỏa; hoặc nhà 
thương Từ Dũ được xây năm 1938- 1939 là phần 
đất hiến của chú Hỏa... 


152 BẠCH THÁI BƯỞI 


“Nhì Đàm” tức Quách Đàm (1863-1937), dấu 
tích còn để lại cho đến ngày nay là chợ Bình Tây 
do ông bỏ tiền ra xây cất và dãy nhà quanh chợ. 
Trước đó, những người Hoa di cư sang Việt Nam 
đã lập ra một cái chợ (tại địa điểm Bưu điện Chợ 
Lớn ngày nay) lớn nhất thời đó nên dân chúng gọi 
là Chợ Lớn, chợ này hình thành vào khoảng năm 
1679 đến 1731. Nắm được nhu cầu bức xúc của 
tiểu thương, năm 1928, Quách Đàm bỏ tiền ra 
mua một khu đất rộng 26.357 mét vuông ở thôn 
Bình Tây để xây dựng một chợ mới. Chợ khai 
trương ngày 14.3.1930, ta quen gọi là chợ Bình 
Tây hoặc Chợ Lớn mới. Trong chợ này, trước năm 
1975, có dựng tượng đồng Quách Đàm, nay không 
còn nữa. Lúc giàu có, ngoài việc lập hãng Thông 
Hiệp kinh doanh tàu chở khách đường biển, Đàm 
còn đứng ra bảo lãnh cho con nợ ngân hàng để ăn 
hoa hồng... 

“Chú Hỷ” cũng là người giàu su, có tàu chạy 
khắp Nam Kỳ lục tỉnh, công cuộc kinh doanh chỉ 
nhằm đạt mục đích làm giàu, thu vén cho riêng 
mình nên không ai buồn nhớ đến tên thật là gì! 

Nối gót những đại gia trên, tại Sài Gòn trong 
những năm 1954-1975, ta thấy còn những doanh 
nghiệp khác cũng giàu có không kém với nhiều 
ngành nghề kinh doanh khác nhau như Hoàng 
Kim Quy (kẽm gai), Mã Hỷ (lúa gạo), La Thành 
Nghệ (dược phẩm), Lý Long Thân (sắt phế thải), 
Trần Thành (bột ngọt), Trương Vĩ Nhiên (xuất 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 153 


nhập phim), Lâm Huê Hồ, Nguyễn Tấn Đời (tín 
dụng, ngân hàng), Vương Đạo Nghĩa (kem đánh 
răng), Trương Văn Khôi (xà phòng bột), Nguyễn 
Công Kha (hóa chất) v.v... 

Đương thời với Bạch Thái Bưởi ta thấy nổi lên 
nhiều nhà tư sản như Trương Văn Bền, Nguyễn 
Hữu Thu, Ngô Tử Hạ, Hồ Tá Bang, Lê Phát An, 
Nguyễn Văn Của, Nguyễn Sơn Hà... Nhưng chỉ rồi 
dăm ba người được hậu thế ngưỡng mộ nhớ đến, 
trong đó nổi bật nhất có Bạch Thái Bưởi. 


BÀI HỌC CHO HẬU THẾ 


Vậy đâu là bài học thương trường từ sự nghiệp 
kinh doanh của Bạch Thái Bưởi? 

Ta có thể nhận ra, bản lĩnh của ông đã thể hiện 
ở chín bài học: dám đi bằng đôi chân của mình, 
dám tận dụng thời cơ, dám tin người, dám tiếp thu 
Tân thư, dám vận dụng tinh thần yêu nước, dám 
cạnh tranh đến cùng, dám sáng tạo, dám mở rộng 
thị trường kinh doanh và dám đi lại từ đầu. 

Những bài học này đến nay vẫn chưa lỗi thời. 

Trong sự nghiệp của ông, đáng lưu ý và ghi 
nhận là ở chỗ, bằng tài năng, kinh nghiệm trên 
thương trường Bạch Thái Bưởi đã góp phần tích 
cực thay đổi cái nhìn không thiện cảm về doanh 
nhân trong những năm đầu thế kỷ XX. Nếu các 


154 BẠCH THÁI BƯỞI 


nhà nho cấp tiến, các nhà Tây học có công cổ vũ, 
hô hào, tuyên truyền cho một tư tưởng mới thì ở 
Bạch Thái Bưởi cùng nhiều nhà tư sản dân tộc lại 
có công biến nó thành hiện thực, thành những việc 
làm cụ thể. 


Khi xét một nhân vật. không thể tách ra ngoài không 
khí chính trị và bối cảnh xã hội đương thời. Để thấy 
được vai trò to lớn của họ, ta hãy đọc bài viết “Nghề 
buôn dưới mắt người Việt” của nhà nghiên cứu Đào 
Hùng: “Nếp nghĩ coi rẻ nghề buôn, có lẽ đã tôn tại 
từ lâu trong tâm thức người Việt. Ủ đây có hai lý do: 
một là do những thành kiến nghề nghiệp của chúng 
ta; hai là do chính bản thân nghề buôn gây nên, người 
đi buôn không coi đó là một nghề cao quý. Giở lại bộ 
sưu tập truyện cổ tương đối hoàn chỉnh Kho tàng 
truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi - ta 
thấy trong số một trăm sáu chục truyện chỉ có hai 
truyện nói đến nhân vật lái buôn. Đó là truyện Mụ 
Lường và Đồng tiên Vạn Lịch, mà cả hai truyện đều 
nói đến cái xấu xa của những người đi buôn. Trong 
khi đó, nếu so sánh với bộ truyện cổ Nghìn lẻ một 
đêm của văn học Á Hập, thì ta thấy nhân vật lái buôn 
có mặt khắp nơi, mà họ là những người đáng kính, 
đại diện cho đức tính: trung thực, dũng cảm, khôn 
ngoan, có học. 


Một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam ở Mỹ, gần 
đây có làm một bảng phân loại các truyện Nôm 
khuyết danh thế kỷ XVII, căn cứ theo đề tài của 
truyện đã xếp ra các loại sau: truyện có xu hướng 
chính trị, truyện phong tục, truyện về khát vọng 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 155 


của phụ nữ, truyện tình chung thủy, truyện anh 
hùng, truyện có xu hướng Phật giáo, truyện tâm lý, 
truyện hài, truyện dị thường, truyện lịch sử. Người 
ta chỉ thấy trong những truyện này các nhân vật 
nho sĩ, quan lại, cung nữ, chỉnh phụ, nhà nông và 
tiều phu, tuyệt nhiên không có mặt nhà buôn. Có 
lẽ tên lái buôn duy nhất có mặt trong truyện thơ 
là “thằng bán tơ” trong Truyện Kiều, lại là một kể 
gây tai họa cho dân lành. 

Cuốn Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ là tập 
bút ký hiếm hoi trong kho sách văn học Việt Nam 
nói đến sinh hoạt đô thị ở Thăng Long cuối thế kỷ 
XVII. Trong tập này, ông đề cập đến hoạt động 
buôn bán ở kinh thành như là những chuyện lừa 
đảo và ăn cắp. Bản thân tác giả, tuy theo cha mẹ 
lên kinh thành từ nhỏ, nhưng không bao giờ tự 
nhận mình là người thị thành. Ông cứ luôn nhắc 
đến cái làng quê xa xôi nơi ông ra đời với đầy nỗi 
luyến tiếc. Ông không hề tự hào được làm người 
dân chốn kinh đô. Cái tâm lý coi khinh thành thị, 
coi rẻ nghề buôn của tầng lớp nho sĩ, tất ảnh 
hưởng lớn đến đa số dân chúng. 

Cần nói thêm rằng vì không có tầng lớp thương 
nhân lớn, có một nếp sống riêng, một tâm lý riêng, 
tác động đến đời sống chung của xã hội, nên đô 
thị Việt Nam xưa vẫn giữ truyền thống sinh hoạt 
của làng xã, với hội hè đình đám quen thuộc với 
người nông dân. Nếp sống đô thị, mặc dầu đã 
hình thành ở Trung Quốc từ đời Tống, vẫn không 


156 BẠCH THÁI BƯỞI 


có ảnh hưởng đến nước ta. Cho đến cuối thế kỷ 
XIX, chúng ta vẫn chưa có những loại hình sinh 
hoạt đặc thù của đô thị như sân khấu chuyên 
nghiệp, tiểu thuyết, hội họa... Và nếu như loại 
truyện phiêu lưu và du ký là sản phẩm của những 
nhà thám hiểm - mà trước hết là những nhà buôn 
- được phát triển sớm ở những dân tộc buôn bán 
giỏi như người Trung Hoa, người Anh, người Hà 
Lan, người Ảrập... thì ở nước ta, đến tận ngày nay, 
hình như vẫn còn vắng bóng. 

Cái tâm lý coi rẻ nghề buôn đó đã khiến chúng 
ta không xây dựng được cho mình một truyền 
thống tốt đẹp trong việc buôn bán. Chúng ta thiếu 
một cơ sở đạo lý của nghề buôn, mà thậm chí còn 
coi nghề buôn là đồng nhất với sự lừa lọc. Đó cũng 
là một biểu hiện của tâm lý tiểu thương, chỉ nghĩ 
đến việc kiếm lời bằng mánh khóc thủ đoạn, 
không có một tầm nhìn xa trong kinh doanh...” 
(Xưa & nay số 4(05) tháng 7.1993). 

Trong bối cảnh như thế, Bạch Thái Bưởi sau khi 
tiếp thu Tân thư, ông đã mạnh dạn đứng ra kinh 
doanh thành công trong nhiều lĩnh vực. Khi quốc 
dân thay đổi cách đánh giá, nhìn nhận vai trò của 
doanh nhân trong nước thì đâu là đóng góp lớn 
nhất của ông? 

Điều cốt lõi này, ta có thể thấy qua bài học “dám 
vận dụng tinh thần yêu nước” mà ông đã khởi 
xướng trước nhất. Nếu không thiện cảm với nghề 
buôn, không thay đổi quan niệm về nghề buôn thì 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 157 


liệu quốc dân có ủng hộ ông một cách mạnh mẻ, 
đồng lòng như thế không? Đành rằng, trong sự 
ủng hộ này còn có tinh thần tương thần tương trợ, 
nghĩa đồng bào, người trong một nước... Nhưng 
nếu tư cách kinh doanh, đạo đức kinh doanh... của 
ông đi ngược lại những điều đã nói thì liệu có 
thuyết phục được lòng tin của đồng bào? 

Thêm một kinh nghiệm sống còn, một bài học 
quý báu của Bạch Thái Bưởi để lại cho đời sau 
chính là suy nghĩ của ông về mục tiêu làm giàu. 
Nếu chỉ bo bo thu vén để giàu nứt đố đố vách, thu 
vén cho riêng cá nhân mình như biết bao nhà tư 
sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc 
đến tên tuổi của ông nữa, bởi cái giàu ấy nghĩ cho 
cùng cũng chỉ là “giàu như Thạch Sùng” mà thôi. 

Sự nghiệp làm giàu của ông bền vững, ngày càng 
phát đạt vì ông biết đặt mục tiêu kinh doanh trong 
nhu cầu và lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó, 
ông muốn chứng minh cho người nước ngoài thấy 
rằng, người nước Nam ta không thua kém ai trên 
thương trường. Người nước Nam có thể sánh vai 
với các nước năm châu trên nhiều lĩnh vực. Khi 
Bạch Thái Bưởi đặt mục tiêu cao cả ấy trong lĩnh 
vực kinh doanh, xông pha trên thương trường thì 
không chỉ đương thời, mà hậu thế cũng phải 
ngưỡng mộ và khâm phục bản lĩnh, ý chí của ông. 

Bài học này rất có ý nghĩa thời sự cho giới doanh 
nhân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như 
hiện nay. 


158 BẠCH THÁI BƯỞI 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 


PHỤ LỤC 


159 


DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP 
TRONG TÂM THỨC NGƯỜI VIỆT 


1. Thử đặt câu hỏi, ai là thương nhân đầu tiên 
của nước Việt và trong tâm thức của người Việt ai 
là vị thần linh bảo hộ nghề buôn bán? 

Xưa nay trong tâm thức dân gian Việt Nam, có 
bốn vị thần linh được tôn vinh “tứ bất tử”- biểu 
tượng cho sự trường tôn, bất diệt của dân tộc ta: 
Đức Thánh Tản (Sơn Tinh), Chử Đạo Tổ (Chử Đồng 
Tử), Đức Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) và 
Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 

Về vị thần linh Chử Đồng Tử, trong các thư tịch 
sách cổ của nước ta đều có ghi chép rõ ràng. Trong 
Lĩnh Nam chích quái liệt truyện có truyện Nhất 
Trạch Dạ (theo bản dịch của Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm - Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam 
- NXB Thế Giới - 1997) như sau: “Hùng Vương 
truyền đến đời vua thứ ba thì sinh được một gái 
tên là My nương Tiên Dung, mười tám tuổi, dáng 
người xinh đẹp, không muốn lấy chồng, chỉ ham 
dạo chơi, thích tuần du trong thiên hạ, vua yêu 
chiều nên cho nàng tùy ý. Mỗi năm vào khoảng 
tháng hai tháng ba, sắm sửa thuyền bè lênh đênh 
chơi nơi hải ngoại, đôi lúc mải vui quên cả về. 

Bấy giờ ở hương Chử Xá có Chử Vi Vân sinh ra 
Đồng Tử, hai cha con tính vốn từ, hiếu. Nhà gặp 


160 BẠCH THÁI BƯỞI 


hỏa hoạn của cải sạch sanh, chỉ còn lại một chiếc 
khố vải, hai cha con ra vào thay nhau mà mặc. 
Đến lúc cha già, lâm bệnh, bảo Đồng Tử rằng: 

- Cha chết thì cứ để truồng mà chôn, giữ khố lại 
cho con, may khỏi xấu hổ. 

Nhưng đến khi cha mất, Đồng Tử cứ lấy khố liệm 
chôn, còn mình thì thân thể trần truồng, đói rét 
khổ sở. Đi đến bên sông cầm cần câu cá, mỗi khi 
thấy có thuyền buôn thì xuống dưới nước đứng 
xin ăn. 

Không ngờ thuyền Tiên Dung đột nhiên tới. Nghe 
tiếng chiêng trống sáo kèn, thấy đầy những nghi 
trượng cờ quạt, Chử Đồng Tử kinh sợ, không biết 
chạy núp vào đâu. Trên bãi cát có một chòm lau 
lơ thơ ba bốn gốc, bèn vào ẩn tránh trong đó, moi 
cát thành hố để giấu thân, lại lấy cát phủ lên trên. 
Trong khoảnh khác, thuyền của Tiên Dung xốc tới, 
bèn đậu ở đấy để lên bãi dạo chơi, rồi ra lệnh 
quay màn chung quanh chòm lau làm nơi tắm gội. 
Tiên Dung vào trong màn cởi áo tắm rửa, dội nước 
làm cho cát dạt đi, lộ ra thân hình Đồng Tử. Tiên 
Dung kinh ngạc, nhìn một lúc lâu biết đó là người 
con trai, Tiên Dung nói: 

- Ta vốn không muốn lấy chồng. Nay gặp người 
này ở trần truồng chung một hố, ấy là trời khiến 
như thế. Chàng nên mau dậy tắm rửa đi. 

Ban cho áo quần, rồi bảo xuống chung một 
thuyền, ăn uống tiệc tùng vui vẻ. Người trong 
thuyền ai nấy đều cho là cuộc gặp gỡ tốt đẹp xưa 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 161 


nay chưa hề có. Đồng Tử nói hết lý do vì sao đến 
đây. Tiên Dung bùi ngùi than thở, bảo chàng cùng 
kết duyên vợ chồng. Đồng Tử từ chối. Tiên Dung 
nói: 

- Sự việc gặp nhau xui ra như thế, đừng cố chối 
từ nữa! 

Những kẻ theo hầu vội về tâu với Hùng Vương. 
Vua giận nói: 

- Tiên Dung không tiếc danh tiết, không tiếc của 
cải của ta, rong chơi ngoài đường, hạ mình lấy 
người nghèo, còn mặt mũi nào thấy ta nữa. Từ nay 
mặc mày muốn làm øì thì làm, không được trở về 
nữa. 

Tiên Dung nghe sợ, không dám về, bèn cùng 
Đồng Tử mở quán chợ, lập phố xá, mua bán với 
dân, liền thành cái chợ lớn (chợ Thám). 

Thương nhân nước ngoài tới lui buôn bán, kính 
thờ Tiên Dung - Đồng Tử làm chúa. Có một khách 
buôn lớn đến bảo Tiên Dung rằng: 

- Quý nhân hãy bỏ ra một dật vàng, năm nay 
củng thương nhân nước ngoài mua vật quý, sang 
năm được lãi mười dật. 

Tiên Dung nghe ngóng, bảo Chử Đồng Tử rằng: 

- Vợ chồng ta là bởi trời mà nên, cái ăn cái mặc 
là do người làm lấy. Nay nên mang một dật vàng 
cùng thương nhân ra nước ngoài mua vật quý để 
buôn bán sinh sống. 

Đồng Tử bèn cùng thương nhân đi buôn bán, 
lênh đênh khắp nước ngoài. Có núi Quỳnh Vi, trên 


162 BẠCH THÁI BƯỞI 


núi có am cỏ. Thương nhân ghé thuyền vào múc 
nước, Đồng Tử lên am dạo chơi. Trong am có một 
tiểu tăng tên Phật Quang truyền phép cho Đồng 
Tử. Đồng Tử bèn lưu lại đấy để học phép, đưa tiền 
cho thương nhân mua hàng. Thời gian sau, 
thương nhân quay trở lại, tới am để chở Đồng Tử 
về. Tiểu tăng tặng cho Đồng Tử một cây gậy một 
chiếc nón lá và bảo: 

- Các phép linh dị thần thông đã ở đây cả rồi! 

Đồng Tử về, đem đạo Phật nói hết với Tiên Dung. 
Tiên Dung giác ngộ, bèn bỏ cả quán chợ, nghề 
buôn để cùng Đồng Tử tìm thầy học đạo. Có một 
hôm đi xa, trời tối chưa kịp đến nhà, tạm nghỉ lại 
dọc đường, dựng gậy úp nón để tự che thân. Đêm 
đến canh ba, hiện ra đủ các thứ thành quách, lầu 
châu điện ngọc, đài các lang vũ, phủ khố miếu xã 
vàng bạc châu ngọc, giường chiếu trướng màn, 
kim đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ la liệt trước mắt. 
Sáng hôm sau, ai trông thấy cũng kinh ngạc, liền 
đem các thứ hương hoa ngọc thực đến dâng, xin 
làm bề tôi. Từ đó có trăm quan văn võ, chia quân 
túc vệ, riêng thành một nước. 

Hùng Vương nghe tin, cho là con gái làm loạn, 
bèn đem quân đi đánh. Khi quân Hùng Vương sắp 
tới nơi, quần thần xin được lệnh đem binh chống 
giữ. Tiên Dung cười nói: 

- Không phải do ta làm, chính là trời khiến vậy. 
Sống chết tại trời, con đâu dám chống lại cha. Cứ 
tin theo lẽ đúng, mặc cho chém giết. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 163 


Bấy giờ những dân cư mới tới đều sợ chạy tứ tán, 
chỉ có dân cũ ở lại cùng Tiên Dung. Khi quân 
Hùng Vương đến, đóng doanh trại ở châu Tự 
Nhiên, còn cách một con sông lớn, thì gặp trời tối, 
chưa kịp tiến quân. Đến nửa đêm, bỗng nổi gió to, 
nhổ cây tung cát, quân Hùng Vương hỗn loạn. Tiên 
Dung, Chử Đồng Tử cùng quần thần, bộ hạ, thành 
quách phút chốc bay lên trời. Chỗ đất cũ sut 
xuống thành cái chằm lớn. Ngày hôm sau nhân 
dân nhìn không thấy nữa, cho là linh dị, liền lập 
miều thờ, thường xuyên cúng tế. Đặt tên cái chằm 
ấy là “Nhất Dạ Trạch”, bãi cát ấy là “Tự Nhiên 
Châu” hay “Mạn Trù Châu”, cái chợ ấy là “Hà Thị” 
(ữr.166 - 168). 

Trong truyện cổ tích, nếu tước đi yếu tố huyền 
thoại thì ta sẽ thấy được cái lõi của lịch sử, của sự 
thật. Chuyện tình Tiên Dung - Đồng Tử theo tôi, là 
câu chuyện tình hay nhất trong thư tịch cổ nước 
nhà, vì nó mang được những nét rất tiến bộ. Chỉ 
một câu Kiều “Xăm xăm băng lôi vườn khuya một 
mình” ra đời sau đó hàng ngàn năm vẫn còn 
khiến không ít người “đạo đức” nhăn mặt, khó 
chịu thì ở đây, nàng Tiên Dung đã chủ động tìm 
đến người mình yêu, dù tin đó là “cơ duyên” do 
“trời khiến”. Nàng dũng cảm đặt vấn đề trước, 
không phải bị ràng buộc bởi quan niệm “trâu tìm 
cột, đời nào cột tìm trâu”. Tình yêu đôi lứa là một 
sự tự nguyện, chứ không phải theo lễ giáo “cha mẹ 
đặt đâu con ngồi đấy” và Tiên Dung cũng không 


16% BẠCH THÁI BƯỞI 


cần “môn đăng hộ đối”! Riêng chỉ tiết, “Tiên Dung 
vào trong màn cởi áo tắm rửa, dội nước làm cho 
cát dạt đi, lộ ra thân hình Đồng Tử”, là một chi tiết 
gợi cảm rất hiện đại, và rất đắt giá của... nghệ 
thuật thứ bảy! 

Một thú vị nữa, trong truyện còn cho biết vợ 
chồng nàng đã ăn nên làm ra, “thuận vợ thuận 
chồng tát biển đông cũng cạn” và nhất là biết bỏ 
vốn ra để... đi buôn! Những chỉ tiết này cùng với 
việc học đạo - đạo Tiên, của vợ chồng nàng, chứng 
tỏ truyện này ra đời từ thuở bình minh của người 
Việt cổ, lúc ấy đạo Phật và đạo Khổng chưa du 
nhập vào nước ta. 

Do buôn bán giỏi nên vợ chồng Tiên Dung trở 
nên giàu có. Điều đáng nói là họ không bo bo làm 
giàu cho riêng mình, mà còn biết làm cho cả một 
vùng đất trở nên trù phú, thịnh vượng, thu hút 
dân chúng tìm đến lập nghiệp sinh sống... Làm ăn 
phát đạt, Chử Đồng Tử còn đem vốn liếng vượt 
biển đi buôn! Chứng tỏ người Việt cổ sở trường về 
sông nước, không chỉ phát huy để đánh giặc giữ 
nước mà còn tận dụng sở trường ấy để làm giàu. 
Hình ảnh Chử Đồng Tử phong ba nơi sóng to, gió 
lớn tìm đến những vùng đất xa lạ khác hoặc những 
thuyền thương nhân nơi xa tìm đến chợ Thám 
buôn bán, trao đổi hàng hóa cho thấy sự giao 
thương thuở ấy đã hình thành và nền thương 
nghiệp của người Việt cổ đã phát triển. 

Liên tưởng đến truyện Mai An Tiêm, người ở nơi 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 165 


hoang đảo đã đem dưa hấu do chính tay mình 
trồng đổi lấy lúa gạo, vật dụng với các thương 
nhân nước ngoài đã góp phần chứng minh sự 
nhận định trên là có cơ sở. Chỉ đến khi đạo Khổng 
du nhập vào nước ta, với quan niệm “tước hữu ngñ 
sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên” thì nghề 
buôn mới bị rẻ rúng. Quan niệm lệch lạc này tồn 
tại hàng ngàn năm và nó chỉ thay đổi khi mà làn 
gió Duy tân đầu thế kỷ XX do các nhà nho cấp 
tiến khuấy động rầm rộ từ Nam chí Bắc. 

Nếu Mai An Tiêm được nhân dân tôn là “Bố cái 
dưa Tây” thì Chử Đồng Tử không chỉ được tôn ông 
Tổ của đạo Tiên (Chử Đạo Tổ), mà còn được tôn là 
anh hùng khai phá (chinh phục đầm lầy, mở 
mang nghề nông, phát triển buôn bán... nhằm 
phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng). Ta có 
thể khẳng định Chử Đồng Tử là thương nhân đầu 
tiên của nước Việt và trong tâm thức của người 
Việt ông còn là vị thần linh bảo hộ nghề buôn 
bán. “Cũng từ xa xưa, tại bến Đa Hòa nơi nhìn 
sang bãi Tự Nhiên bên kia sông Hồng, dân chài 
lưới lập một hành đài thờ Chử Đồng Tử -Tiên 
Dung. Các nhà buôn mỗi lần qua đây để lên Kẻ 
Chợ hoặc xuống Phố Hiến cất hàng, bán hàng đều 
dừng thuyền lên đền thờ vọng này thắp hương 
khấn cầu vợ chồng ngài phù hộ. Và các quan có 
năm không vào được Đền Hóa, tổ chức dâng 
hương ngay tại hành đài này. Ngôi đền nhỏ, cheo 
leo trên bờ sông dốc đứng nhưng ngày đêm rực rỡ 


166 BẠCH THÁI BƯỞI 


hương đăng, tấp nập khác thập phương lễ bái” 
(Theo Chử Đông Tử -Tiên Dung vùng đất và con 
người - Lê Văn Ba - NXB Văn Hóa - 1994). 

Tưởng nhớ ơn đức của Chử Đạo Tổ, nhân dân 
lập đền thờ ngài ở nhiều nơi, nhưng quần thể văn 
hóa thuộc làng Đa Hòa, huyện Châu Giang (Hưng 
Yên), cách Hà Nội hơn 20 km vẫn là nơi nổi tiếng 
đẹp và trang nghiêm nhất: Đền Chính (tức đền Đa 
Hòa vì nằm trên địa phận làng này); đền Hóa (tức 
đền Đền Dạ Trạch) thuộc xã Dạ Trạch, tương 
truyền đây là nơi ngài cùng vợ bay về trời; Bãi cát 
Tự Nhiên (thuộc xã Hồng Châu), khi diễn ra lễ hội 
nhân dần che tàn vàng lọng tía rước kiệu thờ ra 
đây dìm xuống nước, tưởng như xưa kia công 
chúa Tiên Dung vây màn tắm nơi này; Đền và lăng 
Thánh Phụ, Thánh Mẫu (xã Văn Đức, thôn Chử Xá) 
là nơi thờ ông bà thân sinh Chử Đồng Tử. 

Hội làng Đa Hòa diễn ra từ hàng năm diễn ra 
trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng Ba âm 
lịch; tại làng Dạ Trạch diễn ra từ ngày 10 đến ngày 
12 tháng Hai âm lịch với nhiều nghi thức trang 
nghiêm nhằm tưởng nhớ ơn đức của vợ chồng Chử 
Đồng Tử. Nhân dân tại đây còn kiêng gọi tên hoặc 
gọi chệch một số vị thánh thần như: tử - tải; dung 
- dong; tiên - tơn; man - muôn; lương - lang... 

Không rõ Chử Đạo Tổ sinh và “hóa” vào ngày 
tháng nào, chỉ biết hiện nay tại đền Dạ Trạch 
chọn ngày sinh Chử Đồng Tử (12.8 âm lịch); ngày 
“hóa” bay về trời 17.11 âm lịch. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 167 


2. Qua những tài liệu đáng tin cậy này, rõ ràng 
tử ngàn xưa người Việt ta đã có vị “thần linh” bảo 
hộ cho nghề buôn bán nói chung. Thế nhưng, 
không hiểu sao này nay các doanh nhân ta lại 
không nhớ đến Chử Đồng Tử. Tại sao? Câu trả lời 
này xin dành cho các nhà nghiên cứu. 

Hiện nay, trong tư gia hoặc cơ sở làm ăn cá thể 
ta thấy phổ biến nhất là thờ ông thần Tài, nhưng 
tượng thần Tài được người Việt thờ từ bao giờ? Các 
nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Phúc - Huỳnh Ngọc 
Trảng đã dành nhiều công sức tìm hiểu vấn đề 
này, trong tập Thân Tài tín ngưỡng và tranh 
tượng (NXB Văn Hóa -1997) đã cho biết: 

“Thật khó xác định được thời điểm chính xác của 
việc thần Tài được thờ tự ở xứ ta, nhất là khi thần 
Tài được hội nhập vào hệ thống thần bảo gia - tức 
các thần linh bảo hộ cho gia đình. Tuy nhiên, ở 
các giai thoại đầu thế kỷ XX, chúng ta thấy thần 
Tài đã được thờ trong gia đình và đã trở nên gần 
gũi đến mức bị người đời đem ra đùa cợt và chửi 
bới. Nguyễn An Cư (chú của Nguyễn An Ninh) một 
lương y nổi tiếng ở vùng Hóc Môn, đã viết đôi liễn 
dán ở chỗ thờ chung Thổ Địa, thần Tài và ông Táo 
rằng: 


Ít giây hẹp hòi thờ một chỗ, 
Giúp tôi giàu có bớ ba ông. 
(Theo Huỳnh Minh: Gia Định xưa và nay, tr 168) 


Ông Đồ Sáu Mới (ở làng Ông Văn, huyện Chợ 


168 BẠCH THÁI BƯỞI 


Gạo - nay thuộc tỉnh Tiền Giang) là một người 
nhiệt tâm đóng góp tiền bạc cho phong trào Duy 
tân ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ này. Ông sáng tác bài 
thơ Vịnh thần Tài nhằm phê phán những kẻ giàu 
có mà không xuất tiền đóng góp cho việc nghĩa lúc 
bấy giờ. Ở đó thần Tài đã bị Ông Đồ cho xài “tiền 
chẫn”: 

Đ. h. thần Tài thiệt quá ngu, 

Người sao nhóc túi, kẻ trơn Ìu. 

Vắng hoe ruột ngựa, kìa quân tử. 

Đầy rẫy rương xe, nọ thất phu. 

Nhà lại có thêm vàng với bạc, 

Nước nghèo không giúp điêu cùng xu. 

Hèn chỉ trót kiếp lòn trôn ghê, 

Không ló đầu ra với địa cầu. 

(Theo Huỳnh Minh: Định Tường xưa và nay) 


“Qua các giai thoại này, chúng ta thấy thần Tài 
đã thờ chung với Thổ Địa không phải là trường 
hợp cá biệt của Nguyễn An Cư mà cả việc được thờ 
dưới đất cùng với Thổ Địa như trường hợp ông Đồ 
Sáu Mới miêu tả “suốt kiếp lòn trôn ghế”; và dường 
như công năng của vị gia thần chủ về tiền tài này 
vẫn chưa thật sự tách khỏi tín lý phôn thực của 
Thổ Địa (ông Địa) - một gia thần vốn có công năng 
phò trợ cho gia chủ được mùa, giàu có. 

“Cuối thế kỷ XIX, sự phân biệt giữa Thần Đất 
(Thổ Thân) và Tài Thần vẫn chưa thực sự rõ rệt. 
Trong Đại Nam quốc âm tự vị (xuất bản 1895), tác 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 169 


giả Huỳnh Tịnh Của cắt nghĩa Thổ Thân và Tài 
Thân đều là “Thần đát, thần giữ tiền bạc” (Tom II, 
tr 336). Sự nhập nhằng xem ra vô lý này lại được 
thực tế công nhận: người ta thường thờ chung ông 
Địa và thần Tài cùng một chỗ và cứ như là hai vị 
thần này là một cặp đôi không thể nào tách rời 
được! Hiện tượng phổ biến này có nguồn gốc từ tín 
lý cổ xưa về thần Đất - gọi là ông Địa, Thổ thân, 
Thổ địa... Vị thần này có hai công năng: một là 
thần bảo hộ cho một diện tích đất đai nào đó (nền 
nhà, vuông vườn, xóm ấp...); và hai là tín lý sinh 
sản (hoa màu, nông sản...) của đất theo tín ngưỡng 
phồn thực. Nói cách khác Thổ địa cũng làm cho 
chủ nhà phát đạt, giàu có (được mùa, bội thu...). 
Đó là tín lý của thời nông nghiệp còn là hoạt động 
sản xuất chính yếu, nhưng về sau, kinh tế hàng 
hóa phát triển, thương nghiệp càng lúc càng có vị 
trí quan trọng trong hoạt động kinh tế thì tiền bạc, 
vàng là dấu hiệu của sự giàu có chứ không phải 
“lúa thiên, ruộng mẫu” thì con người cần một hình 
tướng mới chuyên trách cho việc phát tài: ông thần 
Tài. Nói tắt một lời: ông Địa, thần Tài là hai mặt 
của một vấn đề. Ông Địa là lý, thần Tài là sự; và 
hai ông thờ chung với nhau là “lý sự viên dung” 
của thời đại mà nông thương còn đóng vai trò 
quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc dân. 

“Nói tóm lại, dựa trên tài liệu thư tịch ít ôi nêu 
trên, chúng ta thấy rằng thần Tài được thờ tự từ 
cuối thế kỷ XIX và đến đầu thế kỳ XX đã trở nên 


170 BẠCH THÁI BƯỞI 


một gia thần phổ biến và gần gũi với các “tín đồ” 
của mình. Điều này xem ra có phần phù hợp với 
những biến đổi về kinh tế - xã hội cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX, giai đoạn lịch sử mà nên kinh tế 
hàng hóa phát triển và phong trào tranh thương 
đã được dấy lên bởi tầng lớp điền chủ tư sản Việt 
Nam, theo đó nghề nghiệp doanh thương đã không 
còn bị đánh giá thấp như thời phong kiến trước đó” 
(ứữ. L1-13). 

Như ta đã biết, trước đó, ông thần Tài này được 
thờ bằng tranh vẽ và dần phổ biến nhất là thờ 
bằng tượng. Có một điều thú vị là tượng này được 
làm bằng nhiều “mẫu mã”, chất liệu khác nhau, 
không thống nhất, màu sắc sặc sỡ trông đẹp mắt... 
thường được đặt ở chính phòng, mặt hướng ra 
ngõ. Tượng ông thần Tài phổ biến đến nỗi, ngay 
cả tủ bán thuốc lá bên lề đường, trên tủ kính người 
ta cũng chưng một ông. Và ông thần Tài này cũng 
dễ tính, vui vẻ vì ta thấy chủ nhân đôi lúc còn 
“mỗi” cho một điếu lá đầu lọc cắm vào tay! 

3. Mà muốn làm ăn, buôn bán thì phải có vốn, 
có tiền. Từ khi nước ta đúc tiền thì đồng tiền cũng 
dần dần đi vào ca dao, tục ngữ. Nếu khảo sát thì 
ta sẽ tìm ra những điều rất thú vị. Nay chỉ xin lướt 
qua. Có một loại tiền không hề có thật, chỉ xuất 
hiện trong truyện cổ tích nhưng đã đi vào ca dao 
là đồng tiền “Vạn Lịch”. Chuyện rằng: Ngày xưa có 
một người lái buôn giàu có tên Vạn Lịch, tính hay 
ghen, vợ là Mai thị. Ngày kia, một người đánh giậm 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 171 


đến lại bên thuyền, xin thị một miếng trầu. Đang 
ngủ, giật mình tỉnh giấc thấy vợ đưa trầu người 
khác, ngỡ là đôi bên có tình ý nên y nổi ghen 
đùng đùng rồi thẳng tay đuổi vợ đi. Sau, Mai thị 
kết duyên với người đánh giậm này. Ngày nọ, thấy 
đàn gà đến mổ thóc, người đánh giậm lấy những 
thỏi vàng trong thúng khâu của vợ ném gà, nhưng 
ném mạnh quá nên vàng văng luôn xuống sông! 
Mai thị chì chiết: 

- Sao anh ngốc thế! Có biết vừa ném mất cái gì 
không? 

Anh ta thật thà: 

- Chả biết! 

Mai thị càng điên tiết: 

- Vàng đấy! 

Anh ta cười Ô: 

- Báu gì! Khi bắt cá ở vũng kia tôi thấy thứ này 
nhiều lắm, nhưng không biết làm gì nên vứt bỏ 
lại... 

Nghe nói, Mai thị hối hả bảo chồng đưa đến nơi. 
Quả thật là vàng, trên có khắc hiệu “Vạn Lịch”. Thị 
không ngờ đây là số vàng của người chồng cũ, do 
một chuyến đi buôn gặp bão, đắm thuyền... Từ 
đó, họ trở nên giàu có và được nhà vua phong cho 
chức quan thuế vụ. Ngày nọ, Vạn Lịch đến nộp 
thuế, không ngờ người ngồi trước án là vợ cũ của 
mình! Y xấu hổ quay về, làm giấy kê khai tài sản 
biếu cho Mai thị nói là chuộc lỗi lầm ngày xưa rồi 
đâm cổ tự tử. Trước cái chết này, Mai thị cũng hối 


172 BẠCH THÁI BƯỞI 


hận, tâu vua xin lấy toàn bộ tài sản của Vạn Lịch 
đúc một loại tiền gọi là tiền “Vạn Lịch” rồi đem 
phân phát cho dần nghèo. 

Qua câu chuyện này có một chỉ tiết cho ta biết 
đây là những đồng tiền được đúc bằng vàng. Mà 
thật lạ, rầy vợ vì hiểu lầm, sau khi hiểu ra sự việc 
phải tự tử thì ngày nay quả... chuyện hiếm có! Nếu 
căn cứ vào bảy cớ “thất xuất” để rẫy vợ của thời 
xưa: không con; dâm dật, lười nhác; không hiếu 
kính, chăm sóc cha mẹ chồng; ngoa ngoát lắm điều; 
trộm cắp; ghen tuông; có ác tật thì rõ ràng Mai thị 
bị oan nên Vạn Lịch mới có quyết định như thế 
chăng? Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền: 


Đồng tiền Vạn Lịch thích bôn chữ vàng 
Anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bây lâu 
Bây giờ cô lây chồng đâu? 
Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng 
Năm trăm anh đốt cho nàng 
Còn năm trăm nữa giải oan lời thề 
Xưa kia nói nói thề thề 
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai? 
Bây giờ nàng đã nghe ai 
Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào! 
Trong lời ăn tiếng nói của dân gian có nhiều câu 
liên quan đến đồng tiền. Về “sức mạnh của đồng 
tiền” ta thấy có những câu thật ấn tượng như “tiền 
đi trước, mực thước đi sau”, “tiền đên đâu mau 
đên đây”, “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, “đồng tiền 
không phân, không hò; đồng tiền khéo điểm khéo 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 173 


tô mặt người”, “đồng tiền như miêng thịt chín”, “bô 
đi giàu, bô đi tiên; ông tổng không tiền, ông tổng 
tổnh”, “có tiền mua tiên cũng được”, “chẳng gì 
tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sự nở nang bằng 
tiền”, “có tiền chán vạn người hằầu, có bắc có dầu 
chán vạn kẻ khêu”... Thậm chí: 


Vai đeo túi bạc kè kè 
Nói phải nói quấy người nghe ầm ầm 
nhưng: 


Trong lưng chẳng có một đồng 
Lời nói như rồng chúng chẳng thèm nghe 


Lúc “có tiền khôn như rái, không tiền dại như 
vích”, “có tiền khôn như mài mại, không tiền dại 
như đòng đong”, “khôn như tiên, không tiền cũng 
đại; dại như chó có ló (lúa) cũng khôn”... Vẫn biết 
“đồng tiền liền khúc ruột”, nhưng kiếm tiền bằng 
cách nào mới là điều đáng nói. Ông bà ta cho 
rằng: “tiền buôn tiền bán thì để trong nhà; tiền cờ 
tiền bạc để ra ngoài đường”, ý muốn nói tiền kiếm 
được tử sát phạt đỏ đen không phải là đồng tiền 
chính đáng, không chóng thì chày nó cũng “đội 
nón ra đi”, không giữ lại được. Tôi từng nghe nhiều 
chủ “đề” tuyên bố rằng, những đồng tiền do trúng 
“đề” mà có, chỉ đem về xây mồ mả ông bà may ra 
còn giữ được, chứ trước sau cũng lọt lại vào tay 
chủ “đề”! Nghe mà nổi da gài 

Với những người có nhiều tiền, ta nghe ví von 


J (6 


“tiền dư, thóc mục”, “tiền đầy gác, bạc đầy nong”, 


174 BẠCH THÁI BƯỞI 


” “ ” “ 


“tiền khối, bạc đồng”, “tiền nghìn bạc vạn”, “tiền 
rời, thóc đông”, “tiền trăm, bạc chục”, “tiền rong, 
bạc chảy”... Còn những người phải “giật gấu vá 
vai” kiếm từng xu, từng các người ta nói “tiền hàng 
xáo”... Những người đi vay tiền, thông thường có 
tâm lý “tiền ngắn, mặt đài”, lo lắng không trả được 
nợ vì “tiền nằm, lãi chạy”, “lãi mẹ đẻ lãi con”! Với 
người nghèo “tiền vào nhà khó như gió vào nhà 
trông” nào là: 
Đồng ăn, đồng gửi cho chồng 
Đồng thì lính tráng mỗi đồng mỗi ghê 
Trông anh chẳng thấy anh về 
Quan đài, quan ngắn gửi ải dần dần 


Trong khi đó “tiền vào nhà quan như than vào 
lò” hoặc “ho ra bạc, khạc ra tiền”! 

Có tiền thì phải biết cách sử dụng tiền, nên đem 
ra kinh doanh vì “tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra 
khỏi cửa tiền đẻ”... Cầm đồng tiền đi mua hàng 
phải biết lựa chọn vật dụng xứng với đồng tiền bỏ 
ra, chứ đừng như ai kia: 


Tiền trinh mua vội mua vàng 
Mua phải cá thôi, mua nàng ngẩn ngơ 


và khen: 


Tiền chì mua được cá tươi 
Mua rau mới hái, mua người nở nang 


Trong mua bán phải sòng phẳng “tiền có đồng, 


J (í ” 1) 


cá có con”, “tiền trao cháo múc”, “tiền trao ra, gà 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 175 


bắt lẫy”, “tiền trả mạ nhổ”, đừng quên “rẻ tiền 
mặt, đắt tiền chịu”... Ông bà ta cũng khuyên “đồng 
tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền ải sau đồng 
tiền dại”...; chê bai những kẻ “ném tiền qua cửa 
sổ”, “ném tiền xuông ao không được xem tăm”...; 
chê cười những ai “tiền buộc đải yêm bo bo; trao 
cho thầy bói đâm lo vào mình”, “tiền không một 
đồng, muôn ăn hồng không hột”, “tiền có ít thịt 
muốn nhiều”, “tiêu tiền như nước”... Vẫn biết tiền 
là quý, nhưng “tiền là gạch, ngãi là vàng”, đừng 


J1 (í 


bao giờ “tham vàng bỏ ngãi”, “tiền tài, nhân ngãi 
tận”, “tiền tài phá nhân nghĩa”, “tiền của như nước 
thủy triều”... 
Tiền tài nay đổi mai đời 
Nghĩa nhân gìn giữ trọn đời với nhau 
Những lời khuyên này không bao giờ thừa. 
Trong tình yêu đối lứa không ít người lâm vào 
cảnh “tình nghĩa đôi ta chỉ thê thôi” cũng chỉ vì: 
Đồng tiền chiếc đũa phân ly 
Thiếp đi đường thiếp, chàng ải đường chàng 
Trong quan hệ tình cảm khi đã có đồng tiền lọt 
vào, khó mà bền vững: 
Chị em hiền thật là hiền 
Lâm đên đồng tiền mắt cả chị em 


Nếu ai cũng quan niệm “tiền tài như phán thố, 
nhân nghĩa tợ thiên kim”, tiền bạc như đất bụi, 
nhân nghĩa tựa nghìn vàng thì đâu đến nỗi... 


176 BẠCH THÁI BƯỞI 


Lướt qua đôi nét về vai trò của đồng tiền trong 
ca dao, tục ngữ ta thấy đồng tiền đã đóng một vai 
trò hết sức quan trọng. Dù cần tiền, biết tiền là 
quý nhưng ông cha ta cũng có thái độ rõ ràng: 
trọng người có nghĩa hơn là trọng người có nhiều 
tiền! Đó cũng là bản lĩnh và thái độ của kẻ sĩ 
đương thời nên trong thơ văn thi phú ta thấy ít có 
bài viết về đồng tiền, nếu có chăng cũng là cái 
nhìn khinh miệt. Chẳng hạn trong Vịnh đồng tiền, 
nhà nho tài hoa Nguyễn Công Trứ hạ bút: 


Đương om sòm, chớp giật sắm ran 
Nghe xóc xách, lại gió hòa mưa thuận! 
Kẻ tài bộ đã vào phường vận đạt 
Không ngươi, cũng nát với cô cây! 


Nghe chua chát, đớn đau cho nhân tình thế thái 
khi đồng tiền đã chen vào quan hệ của đôi bên. 
Chính vì căm ghét đồng tiền, trong câu đố của dân 
gian lời lẽ thật quay quắt. Mỗi câu đọc lên cứ nghe 
như đang đay nghiến, chì chiết: 

Cái gì thông mà thông đốt 
Dốt mà đốt đặc 

Đặc mà đặc hổng 

Hổng mà hổng vuông 
Vuông mà vuông hình tròn 
Tròn mà tròn dẹt? 


Viết về đồng tiền chỉ có dăm câu, không những 
miêu tả được hình dáng mà còn bày tỏ được thái 
độ miệt thị như thế quả tài tình! 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 177 


Hiện nay, đồng tiền đã “biến hóa” dưới nhiều 
hình thức khác nhau, vì trong quá trình đóng vai 
trỏ trung gian trao đổi thì nó còn giúp cho người 
ta thực hiện một hoạt động đầu tư, tín dụng... Qua 
đó những vật thể khác cũng đóng vai trò tương tự 
như tiền tệ cũng đã xuất hiện là chi phiếu, thương 
phiếu, hóa phiếu, thẻ tín dụng v.v... 

4. Như đã nói, muốn lao ra thương trường thì 
phải có vốn. “Có bột mới gột nên hồ”, “cả vốn lớn 
lãi”; muốn kiếm lãi nhiều thì “buôn tận gốc, bán 
tận ngọn” chứ không qua trung gian. Thông 
thường những người buôn bán nhỏ, vốn ít thì họ 
“buôn gánh bán bưng, “buôn thúng bán 
mẹt”,"buôn ngược bán xuôi” thậm chí “buôn đầu 
chợ, bán cuối chợ”, tần tảo “buôn Sở bán Tần", 
“bán ngày làm đêm” hoặc: 

Nửa đêm ân ái cùng chồng 
Nửa đêm về sáng gánh gồng ra ải. 

Chưa kể gặp lúc “chợ chưa họp, kẻ cắp đã đên”; 
buôn bán đâu phải lúc nào cũng “xuôi chèo mái 
má, “mua may bán đắt” mà thất thường tùy lúc 
như “buôn trầu gặp nắng, buôn đàng gặp mưa” 
hoặc: 

Đắt hàng những ả cùng anh 
Ê hàng gặp những thong manh quáng gà. 


Kiếm được đồng tiền quả cũng chảy máu con 
mắt. Chẳng thà như vậy, còn hơn những kẻ “bán 


MWM = 


mồm nuôi miệng”,"ăn như rồng cuôn, uông như 


178 BẠCH THÁI BƯỞI 


ròng leo, làm như mèo mửa”, khoác lác một tất 
đến trời “bán trời không mời Thiên lôi”, “bán nắng 
cho trời, bán sâm cho Thiên lôi”, huênh hoang 
“buôn mây bán gió” nhưng thực ra chả làm nên 
trò trống gì! Dân gian cũng chê cười những kẻ 
“buôn hương bán phân”, “bán trôn nuôi miệng”, 
“bán phân buôn son”, “bán thịt buôn người”... 

Tất nhiên, khi buôn bán thì ai cũng muốn có vốn 
to để buôn lớn, nhưng “thuyền lớn thì sóng lớn", 
phải tính toán, lao tâm khổ tứ nhiều hơn: 


Ông cả nằm trên sập vàng, cả ăn cả 
mắc, lại càng cả lo 

Ông bếp nằm trong xó tro, ít ăn, ít mặc, 
Ít lo, ít làm. 

Có phải vì tâm lý này mà người Việt xưa ít có 
những cửa hiệu lớn, những người buôn đông bán 
tây “buôn vạn bán nghìn” chăng? Mà khi buôn 
bán thì không nên bán riêng lẻ, phải “buôn có hội, 
bán có thuyền” và thực tế đã cho thấy người tiêu 
dùng cũng muốn đến những nơi bày bán nhiều 
mặt hàng, dễ chọn lựa; hoặc nên chọn những địa 
điểm buôn bán thuận lợi như “nhát cận thị, nhị 
cận giang. Buôn bán nơi chợ, đông đúc người qua 
kẻ lại; gần sông, nơi tấp nập người lên kẻ xuống thì 
mới có thể “buôn gặp châu, câu gặp chỗ”, “buôn 
một bán mười”... 

Những người buôn bán khôn ngoan, chẳng bao 
giờ “mua trâu, bán chả”, “mua vải, bán áo” - 
nghĩa là đầu tư lớn nhưng lại thu về nhỏ giọt, 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 179 


không tương xứng với món tiền lớn đã bỏ ra; hoặc 
buôn bán mà không biết điều nghiên thị trường, 
tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng thì nào khác 
gì “bán quạt mua đông, buôn hồng mùa hè”... Có 
những mặt hàng mà trải qua năm tháng, người 
buôn bán có kinh nghiệm như “bán gà kiêng ngày 
gió, bán chó kiêng ngày mưa” vì thời tiết ấy bán 
không được giá... Buôn bán thì phải nghĩ đến đồng 
lãi, nhưng “ăn lãi tày chôn, bán vôn tùy nơï, 
“trong vỗn thì nài, ngoài vôn thì buông”... 

Muốn gì thì muốn, trong việc buôn bán phải biết 
tính toán, “lộn con toán bán con trâu”, “bút sa gà 
chết”, không nên “bán bò tậu ễnh ương, bán bò 
mua đê về cày”, “mua quan tám, bán quan tư”, 
“bán cá mũi thuyền”! Và điều quan trọng là phải 
biết tiết kiệm, chứ “có đồng nào xào đồng áy”, “bóc 
ngắn cắn đài” thì có lúc cũng... sập tiệm, có lúc 
“bán vợ đợ con”! Ông bà ta thường dặn dò “buôn 
tàu, bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, “hà tiện 
mới giàu, cơ cầu mới có”, “năng nhặt chặt bị”... Và 
khi đã có tiền thì phải dùng tiền nhàn rỗi đầu tư 
thêm cho công việc kinh doanh, vì “tiền trong nhà 
tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ”, nếu cứ bo bo giữ 
lấy thì không khéo cũng chỉ là “tiền đư thóc mục”. 
Lại có câu mà ông bà ta cảnh giác “buôn chung 
với Đức ông”, “tậu voi chung với Đức ông”. Trong 
Tục ngữ lược giải của Lê Văn Hòe có giải thích: 
“Đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông Hoàng 
(tức anh em bà con với nhà vua) thời xưa, thế lực 


180 BẠCH THÁI BƯỞI 


dĩ nhiên là to tát lắm, nhân dân ai cũng kính sợ. 
Bỏ vốn buôn chung với Đức ông thì được tiếng là 
giao thiệp đi lại với người quyền quý, nhưng chẳng 
được lợi lộc gì, chỉ bị thiệt thỏi, vì bao giờ cũng 
phải nhường Đức ông phần hơn, mình chịu phần 
lép. Câu này, đại ý khuyên người ta về việc giao 
thiệp buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực, 
không nên chuộng cái danh giá hão”. 

Ngày nay ta thường nói “khách hàng là thượng 
để”, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách ải” thì 
trong dân gian cũng đúc kết thành kinh nghiệm 
quý báu: “bán hàng chiều khách”, “bán rao chào 
khách” phải biết hòa nhã, khéo léo “lời nói quan 
tiền, thúng thóc”, “lời nói như ném châu, gieo 
vàng”, chứ nói với khách như “bầu dục chấm 
mắm cáy”, “ăn chưa nên đọi, nói chửa nên lời”... 
thì buôn với bán làm sao thành công được! Cũng 
đừng quên “bán chịu mắt mối hàng”, tốt nhất 
“tiền trả mạ nhổ”, “tiền trao cháo múc”... Không 
nên “bán hàng nói thách, làm khách trả r¿” mà 
chỉ nên “thuận mua vừa bán”. Có như vậy mới giữ 
được khách mà “quen mặt đắt hàng”... Trong 
thương trường, đôi khi người buôn bán phải biết 
chấp nhận những tình huống ngoài ý muốn “bán 
rẻ còn hơn đẻ lãi”, “bán tông bán táng”, “bán sắp 
bán ngửa”, “bán đổ bán tháo”, “chẳng được ăn 
cũng lăn được vôn”, “thà bán lỗ còn hơn xách rổ 
về không”... là cũng không ngoài mục đích thu hồi 
đồng vốn nhanh, còn hơn là mất trắng. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 181 


Không chỉ truyền lại những kinh nghiệp trong 
buôn bán, mà ông bà ta còn nhấn mạnh đến đạo 
đức trong kinh doanh. Vẫn biết rằng, vốn liếng 
của mình có bao nhiêu thì mình buôn bấy nhiêu, 
nhưng ngặt lúc túng thì dẫu có vay nhau cũng là 
lẽ thường tình. Mà điều quan trọng nhất trong 
kinh doanh vẫn là chữ “tín”: 


Mất trâu thì lại tậu trâu 
Những quân cướp nợ có giàu hơn ai 

Muốn làm ăn lâu dài với nhau thì đừng quên 
“có vay có trả mới thỏa lòng nhau”. Chị em buôn 
bán với nhau phải tự ý thức sự tương quan qua lại 
của các ngành hàng, “có hàng tôi mới trôi hàng 
bà”, “việc tôi không bằng bác; bánh đúc, kẹo lạc 
bác chẳng bằng tôi”, chứ đừng “hàng thịt nguýt 
hàng cá” và cũng đừng “hàng tôm hàng cá” với 
nhau... Đạo đức trong kinh doanh thì nhiều, không 
thể chấp nhận ai đó “treo đầu đê, bán thịt chó”, 
“bán mướp đẳng giả làm bâầu”, “bán mạt cưa giả 
làm cám”... 

Có người bán thì có người mua, “của giữa chợ ai 
thích thì mua”. Mà biết mua hàng nghĩ cho cùng 
đó cũng là một... nghệ thuật, cũng như nghệ thuật 
bán hàng vậy! chứ không khéo “tiền chinh mua cá 
thôi”. Chỉ có những kẻ dại dột mới: 


Vàng mười chê đắt không mua 
Mua lây vàng bảy thiệt thua trăm đường 


Hoặc “mua mèo trong bị”, “hỏi giá trâu sau bụi 


182 BẠCH THÁI BƯỞI 


rậm”... lời đặn dò này chẳng bao giờ thừa cả. Các 
mặt hàng phổ biến thời xưa đều được người tiêu 
dùng truyền đạt kinh nghiệm như: 
Mua thịt thì chọn miêng mông 
Lây chồng thì chọn con tông nhà nòi 


Mua cá thì phải xem mang 
Mua bầu xem cuông mới toan không nhằm 


`1)" 1 


Hoặc “mua trâu xem vó, lây vợ xem nòử, "mua 
trâu xem sừng, mua chó xem chân”, “mua cua 
xem càng, mua cá xem mang”. Thông thường, 
“mua nhằm, bán không nhằm” nên người mua 
khôn ngoan thường phải kì kèo, mặc cả hoặc đòi 
thêm thắt để có lợi cho mình “mua thì thêm, chêm 
thì chặt” là vậy. Muốn mua hàng tốt thì phải đầu 
buổi chợ “của ngon ai để chợ trưa”. Khi mua thì 
trả tiền ngay, đừng mua chịu, vì “rẻ tiền mặt, đắt 
tiền chịu”... 

Tục ngữ là túi khôn của ông cha ta, được đúc kết 
lại từ ngàn năm qua, chủ yếu bằng phương thức 
truyền miệng. Riêng trong lãnh vực kinh doanh, có 
những câu phản ánh tâm lý, kinh nghiệm buôn 
bán v.v... nhưng rất tiếc cho đến nay vẫn chưa có 
ai bỏ công ra sưu tập, nghiên cứu nhằm tiếp thu 
có chọn lọc những kinh nghiệm quý báu ấy - dù 
ra đời trong một xã hội nông nghiệp, để vận dụng 
trong đời sống hôm nay. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 183 


5. Hiện nay, trên đất nước ta bên cạnh những lễ 
hội cổ truyền được tổ chức từ hàng ngàn năm nay, 
còn có những ngày truyền thống khác chỉ ra đời từ 
sau ngày 2.9.1945, lúc nước nhà giành được Độc 
lập. Ra đời gần đây nhất là Ngày thơ Việt Nam. Từ 
cảm hứng bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) 
của nhà thơ Hồ Chí Minh: 


Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên 

Xuân giang, xuân thủy tiễp xuân thiên 

Yên ba thâm xứ đàm quân sự 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền 

dịch nghĩa: 
Rằm xuân lồng lộng trăng soi 
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân 
Giữa dòng bàn bạc việc quân 
Khuya về bát ngát trăng ngân đây thuyền 
(Bản dịch của Xuân Thủy) 


Năm 2003, lần đầu tiên Hội nhà văn Việt Nam 
chọn ngày rằm tháng Giêng hằng năm làm Ngày 
thơ Việt Nam và đã được Nhà nước chấp thuận. 

Với mục đích tôn vinh những doanh nhân, 
doanh nghiệp biết làm ăn vì mục tiêu “Dân giàu 
Nước mạnh”, báo Doanh nhân Sài Gòn số 38 (ra 
ngày 1420.4.2004), do bà Nguyễn Minh Hiền làm 
Tổng biên tập, đã chính thức khởi xướng “Ngày 
doanh nhân Việt”. Trong bài báo có đoạn viết 
thống thiết: 

“Sau khi tuyên bố độc lập, ngày 13.10.1945, 


184 BẠCH THÁI BƯỞI 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi: “Trong 
lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động 
để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, 
thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng 
một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh 
vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp 
giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”. 
Nhưng những diễn tiến lịch sử sau đó đã đặt giới 
công thương thành một loại công dân hạng hai, có 
khi còn bị đưa ra khỏi guồng quay xã hội như trong 
những ngày cải tạo công thương nghiệp 1978... và 
từ “doanh nhân” không có trong từ điển tiếng Việt; 
không đâu trên thế giới người doanh nhân lại ngại 
công khai tài sản như việt Nam. Tại sao? 

“Một trăm năm sau ngày ra đời của phong trào 
Duy tân, một quốc gia từng đánh thắng những 
cường quốc sừng số như Việt Nam vẫn nằm trong 
đẳng cấp những nước nghèo kém. Theo dữ liệu 
GDP 2002 của World Bank, 80 triệu người Việt 
Nam (đứng thứ 13 thế giới về dân số) chỉ làm ra 
một lượng tài sản trị giả hơn 35 tỷ USD. Không 
dám so sánh với nước cùng dân số như Đức (gần 
2.000 tỷ USD), thì ngay trong khu vực có Philip- 
pines với dân số tương đương cũng làm ra được 
gấp đôi tài sản đó. Nhật Bản chỉ mất 23 năm để 
từ hoang tàn đổ nát của một nước bại trận chính 
thức đứng vào hàng ngũ siêu cường (1968), còn 
Việt Nam 30 năm hỏa bình đang tụt hậu. Là một 
nước được thiên nhiên ưu đãi, có dầu mỏ, dân số 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 185 


đông, nhân lực trẻ, chính trị ổn định, câu hỏi tại 
sao Việt Nam nghèo lý ra phải là “Tại sao Việt Nam 
không giàu?”. Ước mơ “sánh vai cùng các cường 
quốc năm châu” đã được ba thế hệ nằm lòng từ 
tiểu học mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, thậm chí 
việc sánh vai ngang hàng với láng giềng còn chưa 
thực hiện được. Mọi đứa trẻ Việt Nam đều có quyền 
được hưởng những điều kiện sống, học tập, chăm 
sóc sức khỏe và cơ hội thành nhân tương tự 
những điều kiện mà một đứa trẻ các nước phát 
triển có được. Nhưng ai sẽ thực hiện điều ấy nếu 
không là doanh giới, những người khi làm giàu 
cho túi tiền của mình, của công ty - xí nghiệp mình 
một triệu đồng thì cũng có nghĩa tài sản của cả 
quốc gia được cộng thêm con số một triệu? Và 
không gì quảng bá cho dân tộc rẻ mà hiệu quả 
bằng một chiếc áo sơ mi bán ở Mỹ hay chai nước 
mắm xuất sang Nhật Bản mang nhản “made in 
Vietnam”. 

“Thế nhưng, tính đến hết năm 2003, cả Việt 
Nam mới chỉ có 120.000 doanh nghiệp, tức phải 
800 người mới có l doanh nghiệp. Tỷ lệ này ở 
Singapore là 4 người/DN, Úc là 21 người/DN, 
Trung Quốc là 200 người/DN. Cố gắng lắm, đến 
năm 2010 càng mới có 500.000 doanh nghiệp, tất 
nhiên khi ấy dân số đã khác nên tỷ lệ cũng sẽ 
khác. Chúng ta thường mỉm cười khi nhìn lại phía 
sau mình chứ cười sao nổi khi nhìn sang hai bên, 
bởi thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chuyển động về 


186 BẠCH THÁI BƯỞI 


phía trước với tốc độ ngày càng nhanh, và những 
bước chập chững của chúng ta trong kinh tế thị 
trường chẳng là gì so với tốc độ nước rút của 
“hàng xóm”. Nhưng để có thế chạy được và chạy 
mỗi lúc một nhanh hơn, không chỉ cần một đôi 
giày tốt, không chỉ cần xuất phát đúng lúc, chọn 
chính xác đường chạy, mà còn cần cả những lời hò 
reo CỔ Vũ. 

“Mang sự nghiệp gắn bó cùng vận mệnh dân 
tộc, doanh nhân Việt vẫn chưa nhận được những 
gì họ đáng ra phải có ở vị trí đầu sóng ngọn gió 
của thương trường quốc tế. Thủ tướng Phan Văn 
Khải từng gọi doanh nhân là “chiến sĩ của thời 
bình”, mà đã là chiến sĩ thì rất có thể phải “hy 
sinh”: vỡ nợ, tán gia bại sản, tù tội... Sẽ còn nhiều 
việc phải làm: cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, cải tiến hệ thống pháp luật... nhưng 
trước hết, phải xóa bỏ cho được định kiến bất công 
về một lớp người đang chiến đấu vì tương lai phú 
cường của dân tộc, mà một trong những cách làm, 
theo báo Doanh nhân Sài Gòn là chọn ra một ngày 
trong năm để tôn vinh họ, như chúng ta tôn vinh 
thầy thuốc, nhà báo, nhà giáo... bằng các ngày 
27.2, 21.6, 20.11... đó là một ngày có thể lấy tên 
“Ngày Doanh nhân Việt Nam”. 

Cùng với sáng kiến tìm ngày tôn vinh doanh 
nhân Việt, báo Doanh nhân Sài Gòn đã “đề nghị 
chọn ngày 5.3 - ngày thành lập Công ty Liên 
Thành với 4 lý do: 1. Là công ty đầu tiên của người 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 187 


Việt Nam; 2. Đây là biểu tượng của sự chuyển biến 
nhận thức trong chính tầng lớp cao nhất của xã 
hội (sĩ) về chức năng kinh thương; 3. Liên Thành 
là tổ chức kinh doanh ra đời từ ý chí tự cường của 
dân tộc, rất cần được tiếp nối trong thế hệ doanh 
gia hiện đại; 4. Liên Thành có công rất lớn trong 
việc giúp Nguyễn Tất Thành xuất dương trở thành 
nhà cách mạng Hồ Chí Minh - chứng tỏ sự góp 
mặt từ đầu với vai trò không thể thiếu của doanh 
thương Việt Nam trong tiến trình lịch sử hiện đại”. 
Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến khác nhau đóng 

góp về việc chọn ngày Doanh nhân việt Nam. 
Nhân nói về Công ty nước mắm Liên Thành, mời 
các ban đọc lại mấy vần thơ mộc mạc của những 
nhà nho cấp tiến đầu thế kỷ XX mà chúng tôi vừa 
sưu tầm được. Không chỉ quảng cáo cho sản phẩm 
phục vụ cho người tiêu dùng một cách khéo léo, 
mà qua đó còn gửi gắm khát vọng lớn lao hơn: 

Nghiên cứu cho cùng phép vệ sinh, 

Nhứt thời nước mắm Hội Liên Thành. 

Muối trời Nam nọ rành tư thận, 

Cá biển Đông kia rất bổ tỉnh. 

Rưới khắp hồn mê liền tỉnh ngộ, 

Thắm vào cốt tủy trở văn mình. 

Bắc Nam hai ngã xưa kia thê, 

Từ có Công ty mới mặn tình. 

Như chúng ta đã biết ngày 20.9.2004 tại Hà Nội, 

Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 
990/OĐ -TTg: “Điều 1: Hàng năm lấy ngày 13 


188 BẠCH THÁI BƯỞI 


tháng 10 làm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Điều 
2: Việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng 
năm phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình 
thức, bảo đảm các yêu cầu sau: -Giáo dục truyền 
thống yêu nước, tự cường, chủ động của đội ngũ 
doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn 
hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh 
nhân; -Biểu dương khen thưởng bằng các hình 
thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh 
nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký. Điều 4: Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam căn cứ các quyết định hiện 
hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định 
này. Điều 5: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, Thú trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này”. 

Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời là một sự 
kiện đáng ghi nhận, nhằm phát huy vai trò, truyền 
thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động 
viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 189 


nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng 
chính là ước mơ của Bác Hồ. Ngay khi nước nhà 
vừa giành được độc lập, sau ngót một trăm năm 
nô lệ, dù đang phải lao tâm khổ trí đối phó với 
thù trong giặc ngoài, nhưng ngày 13.10.1945 Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vẫn giành thời gian quý báu để 
viết lời kêu gọi giới doanh thương “cùng đem vốn 
làm những công cuộc ích quốc lợi dân”. 

Thực tế đã chứng minh trong công cuộc cứu 
quốc và kiến quốc nhiều thập kỷ qua, giới công 
thương nước nhà đã có nhiều đóng góp rất to lớn. 


Trích trong tập DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
- NXB Trẻ 2004 - của Lê Minh Quốc 


190 BẠCH THÁI BƯỞI 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


* SÁCH 

Việt Nam - những sự kiện lịch sử (1656-1916) - 
Dương Kinh Quốc - Viện Sử học, NXB Giáo Dục - 
1999. 

Việt Nam - những sự kiện lịch sử (1919-1945) - 
Dương Trung Quốc - Viện Sử học, NXB Giáo dục - 
2000. 

Giai cập công nhân Việt Nam những năm trước 
khi thành lập Đảng -Ngô Văn Hòa, Dương Kinh 
Quốc - NXB Khoa học Xã hội - 1978. 

Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào cải cách 
văn hóa đâu thê kỷ XX - Chương Thâu - NXB Văn 
hóa Thông tin - 1997. 

Giai cấp công nhân Việt Nam - sự hình thành và 
sự phát triển của nó từ giai cắp “Tự mình” đến 
giai cấp “Cho mình”- Trần Văn Giàu - NXB Sự Thật 
- 1958. 

Sơ thảo báo chí Hà Nội (1905-2000) - Hội Nhà 
báo Hà Nội - NXB Chính trị Quốc gia - 2004. 

Lịch sử Thủ đô Hà Nội - Trần Huy Liệu chủ biên 
- NXB Sử Học - 1960. 

Tân thư và xã hội Việt Nam cuỗi thê kỷ XIX đầu 
thê kỷ XX - Đại học Quốc Gia Hà Hội - NXB Chính 
trị Quốc gia - 1997. 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 191 


Thư tịch báo chí Việt Nam - Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn - NXB Chính trị 
Quốc gia - 1998. 

Nhớ gì ghi nảy - Nguyễn Công Hoan -NXB Hội 
Nhà văn - 1998. 

Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX - Nguyễn Văn Uẩn - 
NXB Hà Nội - 1995. 

Lịch sử ngành in Việt Nam - Nguyễn Lương 
Hoàng chủ biên - Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa Thông 
tin ấn hành năm 1992. 

Nhân vật lịch sử Hải Phòng - Sở Văn hóa Thông 
tin Hải Phòng - NXB Hải Phòng - 1989. 

Những người ải qua hai thê kỷ (nhiều tác giả) - 
NXB Lao Động - 2003. 


* BÁO, TẠP CHÍ 

Nam Phong tạp chí (các số 29 năm 1919; số 31 
năm 1951...). 

Thương mại (số 40.2005). 

Thế giới mới (số 21.10.1996). 

Nghiên cứu lịch sử (số 5.2006). 

Xưa & nay (số 4 (05)- VI.1994). 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (số Xuân 
1999). 

Hình ảnh minh họa trong cuốn sách này lấy từ 
Nam Phong tạp chí, từ carte poster; hoặc của 
Charles Peyrin, Albert Kahn, Pierre Dieulelils, Jean 
Noury... chụp tại Đông Dương từ nửa cuối thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX. 


192 BẠCH THÁI BƯỞI 


KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT 


193 


